H0ẰNG HỮU 
NGUYÊN VĂN PHÚ 


VẤN ĐÁP 


FPb/ 


ĐẠO PHẬT 


HƯNG ĐẠO XUẤT BẢN 
Montreal - 2010 


01. Phật 

03. Tứ diệu đế 

05. Tam bảo 

Ú7. Thập thiện 

09. Nhân quả 

11. Luân hồi 

13. Mười hai nhân duyên 
15. Lục độ 

17. Tứ nệm xứ 
19. Tứ như ý túc 
21. Thất giác chi 
23. Tứ nhiếp pháp 
25. Niệm Phật 

27. Lễ bái 

29. Kinh Phổ môn 
31. Kinh Thủy sám 
33. Kinh Dược sư 
35. Pháp số 


02. Phật đản 

04. Tam tạng 

06. Pháp bảo 

06. Vô thường 

10. Nghiệp 

12. Năm uẩn 

14. Ba cõi 

16. Ngũ thừa 

18. Tứ chánh cần 

20. Ngũ căn & Ngũ lực 
22. Tứ vô lượng tâm 

24. Sám hối 

26. Ăn chay 

28. Kinh A-Di-Đà 

30. Kinh Thập thiện 

32. Kinh Lương hoàng sám 
34. Phật giáo tại Việt Nam 


1.PHẬT 
1. Phật nghĩa là gì ? 


Chữ Phạn bodh¡ nghĩa là giác ngộ, tỉnh thức. Buddha là người giác ngộ, người tỉnh 
thức. Buddha phiên âm thành Phật-đà, nói ngắn là Phật. Vậy Phật là bậc giác ngộ. 
Trong dân gian, người ta còn dùng chữ Bụt (chưa nặn Bụt đã nặn bệ, hiền như Bụt, 
Bụt ngôi Bụt khóc ...) nhưng chưa thây ai nói A-Di-Đà Bụt! 


2. Giác ngộ điều gì ? 
Giác ngộ những quy luật của vũ trụ, của nhân sinh. Thấy được cái tướng thực sự 


chứ không phải cái tướng bên ngoài của sự sự vật vật. Phật học định nghĩa Phật là 
« fự mình giác ngộ, giúp người khác giác ngộ, cả hai việc đều viên mãn ». 


3. Có bao nhiêu vị Phật ? 


Trong lịch sử nhân loại, chỉ có một vị Phật thôi : đó là Phật Thích-Ca Mâu-Ni. 
Còn những vị Phật khác là do Phật Thích-Ca nói trong các kinh. 


4. Xin cho biết rõ về Phật Thích-Ca Mâu-Ni. 


Về phía Bắc nước Ấn-Độ xưa, vào năm 623 trước Tây lịch, hoàng hậu Ma-Da của 
vua Tịnh-Phạn sinh ra một thái tử ở vườn Lâm-Tì-N¡. Bà mất khi thái tử mới được 
có bảy ngày; thái tử được đì ruột - một vương phi của vua Tịnh-Phạn - nuôi nấng. 
Nhà vua đặt tên cho con là Tất-Đạt-Đa, họ Cồ-Đàm, thuộc bộ tộc Thích-Ca. Thái 
tử là một người văn võ toàn tài, thích ngồi suy nghĩ nơi tĩnh mịch. Thái tử kết hôn 
với công chúa Da-Du-Đà-La năm 16 tuổi, đến năm 29 tuổi thì có một con trai duy 
nhất đặt tên là La-Hầu-La. 


5. Thái tử đi tu trong trường hợp nào ? 


Ra chơi các cửa thành của hoàng cung, thái tử thấy cảnh bệnh, già, chết, ngài suy 
nghĩ nhiều về mọi khổ não của con người. Rồi một hôm, khi thấy một tu sĩ dáng 
dấp an nhiên tự tại, ngài nảy ra ý định đi tu. Đúng vào lúc sinh con trai, ngài từ 
bỏ lâu đài, địa vị, gia đình để đi tìm Chân lý, tìm đường giải thoát con người khỏi 
mọi khổ đau. Lúc ấy, ngài 29 tuổi. 

6. Ngài có thành công ngay không ? 


Ngài gặp nhà tu khổ hạnh A-La-La, ông này hướng dẫn ngài thiển lên đến mực 
cao, ngài tiến rất nhanh. Nhưng vì không học được con đường chấm dứt đau khổ 
nên ngài bỏ đi. Một nhà tu khổ hạnh khác, tên là Uất-Đầu-Lam-Phất, hướng dẫn 
ngài thiền lên tột đỉnh mà ngài cũng không ở lại được vì vẫn chưa thấy con đường 
thoát khổ. Ngài bèn tu ép xác cùng với năm tu sĩ khác. Không thành công, ngài 


bỏ lối tu cực khổ ấy và ăn uống trở lại. Năm người bạn cho rằng ngài đã thoái chí 
nên bỏ đi. Ngài tu một mình, ngồi thiển dưới một cội cây lớn trong rừng. Cây ấy 
ngày nay vẫn còn, được gọi là cây bô-đề. Nơi ngài ngồi tu, nay gọi là Bồ-đề đạo 
tràng ở Bodh Gaya, Ấn Độ. 

7. Ngài thành Phật như thế nào ? 

Một đêm, nơi cây bổ-để, ngài chứng đạt ứúc mạng thông, có thể nhớ lại các kiếp 
đã qua. Rồi ngài chứng đạt /hiên nhấn thông, có thể thấy được sự sinh tử luân hồi 
của chúng sinh. Và sau cùng, ngài chứng đạt lậu tận thông (tận diệt được tham á)i, 
chứng ngộ 7 điệu đế và thành Phật, bậc toàn giác. Lúc ấy, ngài 36 tuổi. 

§. Phật có phải là một vị thần linh không ? 

Không, ngài là một con người. Ngài thành Phật do sự cố gắng tu hành của bản 
thân. Ngài là bậc đạo sư chỉ cho chúng sinh con đường giải thoát, giải thoát khỏi 
mọi khổ đau, khỏi vòng sinh tử luân hồi. 

9, Phật tịch diệt ở đâu ? 

Ngài thuyết pháp trong hơn bốn mươi năm, tịch diệt năm 543 trước Tây lịch, lúc 
ngài 80 tuổi, tại rừng cây sđ/a ở Câu-Thi-Na-La. 


2. PHẬT ĐÁN 
1. Lễ Phật đản là lễ gì ? 
Là lễ kỷ niệm ngày sinh của đức Phật Thích-Ca. Trước kia, ở nước ta, lấy ngày 
mồng tám tháng tư âm lịch làm ngày Phật đản. Nay, Phật giáo toàn thế giới, căn 
cứ vào các điều chính xác, cùng lấy ngày trăng tròn tháng tư âm lịch làm ngày 
Phật đản. [đản nghĩa là sinh]. 
2. Phật lịch tính thế nào ? 


Năm mà đức Phật nhập Niết-bàn (tịch diệt, chết) được chọn là năm 1 của Phật 
lịch. Lấy năm Tây lịch cộng với 544 thì được năm Phật lịch. Thí dụ năm 2000 
tính ra Phật lịch là 2000 + 544 = 2544. 

3. Thích-Ca Mâu-Ni nghĩa là gì? 

Thích-Ca là tên bộ tộc, tên này có ý nghĩa là hùng mạnh, nhiều năng lực, anh 
hùng. Mâu-Ni nghĩa là nhà minh triết. Thích-Ca Mâu-Ni nghĩa là nhà minh triết 
của bộ tộc Thích- Ca, Tàu dịch là Năng Nhân. Khi ngài còn đang tu thì người ta 
gọi ngài là / sĩ Cô-Đàm. Trong các kinh, khi ngài tự xưng thì ngài dùng danh từ 
Như Lai. 


4. Tại sao nói « khi mới sinh ra, ngài bước đi bảy bước » ? 


Khi kể tiểu sử các vĩ nhân, xưa kia, người ta hay thêm một số chỉ tiết khác thường 
để để cao. Ta có thể bỏ qua. Nếu muốn tìm một ý nghĩa tượng trưng thì có £hể 
hiểu là ngài đã qua khỏi sáu cảnh giới có luân hồi (địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, a- 
tu-la, nhân, thiên) mà bước lên các cảnh giới hánh (thanh văn, duyên giác, bổ tát, 
Phật) tức là các cảnh giới không còn luân hồi. 

5, « Chỉ có ta là đáng quý hơn cả », tại sao ngài nói kiêu vậy ? 


Có thể giải thích như sau : Tại Ấn-Độ, vào thời đó thì người ta coi Đại ngã (cái Ta 
lớn) là căn bản, là bản thể của vũ trụ, vì thế đáng quý hơn cả. Theo đức Phật thì 
bản thể đó là Pháp Tánh, là Chân Như (còn nhiều danh từ khác) 


6. Còn có những ngày kỷ niệm nào không ? 


Theo Bắc tông, ngày 8 tháng 2 âm lịch kỷ niệm đức Phật xuất gia. Ngày rằm 
tháng 2 âm lịch kỷ niệm đức Phật nhập Niết-bàn (tịch diệt). Ngày 8 tháng 12 âm 
lịch kỷ niệm đức Phật thành đạo. Nam tông có lễ Vesak kỷ niệm cùng một lúc 
ngày khánh đản, ngày thành đạo và ngày nhập diệt của đức Phật, đó gọi là ngày 
Tam hợp. 


3. TỨ DIỆU ĐỂ 
1. Tại sao khi đắc đạo rồi, đức Phật ngần ngại không muốn thuyết pháp ? 


Vì ngài nghĩ rằng đạo của ngài là đạo ngược dòng. Người thế gian chỉ thích nghe 
lời êm dịu, thế mà đạo của ngài bắt đầu bằng « khổ », e rằng người đời không 
nghe lọt. Sau, nghĩ rằng người ta căn cơ khác nhau, cho nên ngài quyết định cứ 
thuyết pháp « ai có tai thì người đó nghe ». [Ghi chú: Pháp là lời dạy của đức 
Phật. Chữ pháp còn một nghĩa rất rộng mà chúng ta cần biết vì được dùng luôn 
luôn : đó là mọi sự, mọi vật, hữu hình hoặc vô hình, kể cả các ý nghĩ và những thứ 
mà người ta tưởng tượng ra]. 

2. Bài pháp đầu tiên là gì ? ở đâu ? những ai nghe ? 

Bài pháp đầu tiên được ghi lại trong Kinh Chuyển pháp luân (Chuyển bánh xe 
pháp). Đức Phật nói ở Vườn Nai (Lộc Uyển) cho nhóm ông Kiểu-Trần-Như 
(Kondana) gồm 5 người trước đây đã bỏ đức Phật khi cho rằng ngài thoái chí. 
Không phải chỉ có 5 ông ấy nghe pháp, còn nhiều vị nữa mà mắt trần không thấy 
được. 

3. Nội dung bài pháp đó là gì ? 

Kinh Chuyển pháp luân mở đầu bằng lời khuyên tránh hai cực đoan : lợi dưỡng và 
khổ hạnh vì cả hai đều không giúp cho sự tu hành, nên phải chọn írung đạo. Sau 


là sự trình bày lý thuyết căn bản của đạo Phật là 7⁄ diệu đế tức là Bốn sự thật vi 
điệu (đế là chân lý, sự thật). 


4. Tứ diệu đế gồm những gì ? 


Khổ đế xác nhận rằng đời là bể khổ. Tập đế cho biết nguyên nhân của đau khổ là 
tham dục. Diệt đế dạy rằng có thể diệt hết khổ bằng cách diệt tham dục rồi sau 
đó chứng miết-bàn. Đạo đế chỉ ra con đường tu hành là bá chánh đạo. 


[Ghi chú : không nên bảo rằng đạo Phật bi quan, đức Phật nói « đời là bể khổ » là 
do nhận xét thực tế, chứ ngài không chán ngán, ngài dạy cho chúng ta con đường 
thoát khổi. 


5. Bát chánh đạo gồm những gì ? 


Chữ chánh dùng ở đây có nghĩa là chân chánh, chân chánh nghĩa là đúng theo lời 
Phật dạy. Tám con đường chân chánh là : 


1/ thấy biết chân chánh (chánh kiến), 

2/ suy nghĩ chân chánh (chánh tư duy), 

3/ nói năng chân chánh (chánh ngữ). 

4/ hành động chân chánh (chánh nghiệp), 

5/ nghề sống chân chánh (chánh mạng), 

6/ cố gắng chân chánh (chánh tỉnh tấn), 

7/ nhớ nghĩ đến đạo một cách chân chánh (chánh niệm), 
8/ nhập thiển định chân chánh (chánh định). 


Bát chánh đạo còn có tên khác là Bái thánh đạo và Trung đạo. 
6. Xin cho một thí dụ. 


Thí dụ đức Phật dạy không được sát sinh, như thế mình tránh làm nghề đồ tể 
(chánh mạng). Đức Phật dạy không được nói dối, như thế mình tránh nói dối 
(chánh ngữ). Đức Phật dạy thiển định chân chánh, như thế mình đừng học những 
thứ thiển không phải Phật giáo (chánh định) ... 


[Ghi chú : ` Đạo là con đường, phải đặt chân lên đó mà đi, mà « hành », lý thuyết 
xuông không đủ. Chúng ta cần nhớ rằng đức Phật là đạo sư, ngài chỉ đường cho 
mà tu chứ ngài không tu giúp chúng ta được, ai tu người đó hưởng]. 


4. TAM TẠNG 
1. Tam tạng là gì ? Do ai làm ra ? 


Tam tạng là : Kinh, Luật và Luận. Kinh là những bài thuyết pháp của đức Phật 
(hay của các đệ tử lớn của ngài). Luật là những điều kỷ luật mà đức Phật chế ra 


theo từng hoàn cảnh đem dạy cho các đệ tử để tránh điều ác, làm điều thiện. 
Luận là những hỏi và đáp, những lời bàn bạc sâu rộng về các hình tướng bên 
ngoài, về bản thể bên trong của vạn pháp (sự sự vật vật). Nói chung, Tam tạng do 
đức Phật nói ra, có thể có các đệ tử thêm vào. 


2. Khế kinh nghĩa là gì ? 


Khế là thích hợp. Kinh theo nghĩa đen là sợi chỉ xuyên theo chiểu dọc, nghĩa 
bóng là giữ cho lời Phật dạy không bị mất đi. Khế kinh là kinh ghi lời Phật dạy 
thích hợp với chân lý, đạo lý và với căn cơ người nghe. Trong thực tế, ta dùng chữ 
kinh nhiều hơn chữ khế kinh. 

3. Kinh viết bằng tiếng gì ? 

Đức Phật chỉ nói chứ không viết, ngài dùng tiếng pziï là tiếng bình dân thời bấy 
giờ ở Ấn-Độ, còn sanskri (Phạn hay Phạm) là tiếng « quý phái » dùng trong văn 
chương. Sau khi đức Phật nhập diệt, có cuộc kếf rập pháp (nói ngắn là kế: zập) để 
ôn lại tất cả các lời dạy của đức Phật, ngài A-Nan thuyết kinh, ngài Ưu-Bà-Ly 
tụng Luật và ngài Ca-Diếp đọc Luận. Có tài liệu nói rằng không có ai đọc Luận 
cả. Kỳ kết tập thứ nhì được triệu tập thật ra là để giải quyết tranh chấp về giới 
luật, và vì các nhóm không thỏa thuận được nên dẫn đến sự chia rẽ. Kỳ thứ ba có 
ghi lại nhưng không biết rõ đầy đủ. Kỳ thứ tư, kết quả phải đem khắc lên bản 
đồng cho rõ rệt vì các bộ phái chia rẽ quá nhiều, có cả ngoại đạo len lỏi vào phá 
hoại; bản đồng sau cũng thất lạc. Ngày nay có kinh Nam tông bằng chữ pali (đã 
dịch ra chữ Việt khá nhiều) và kinh Bắc tông bằng chữ sanskrir (được dịch ra chữ 
Hán tất cả, và ra chữ Việt một phần). Kinh Bắc tông bao gồm tất cả các kinh Nam 
tông. 


4. Nhiều danh từ quá, khó học ! 


Đúng thế, Phật học có nhiều danh từ lắm. Phật tử Việt Nam lại chịu nhiều khó 
khăn thêm nữa, do phiên âm và do dịch. Đã thế, phiên âm và dịch lại không 
thống nhất ngay từ Trung Quốc, người mình dịch từ chữ Hán ra nên gánh đủ thứ 
mệt !_ Thí dụ s/àpa (skÐ fhàpa (palÙl) dagoba (Tích lan) nghĩa là cái tháp, phiên 
âm thành phù-đồ, đồ-ba, tốt-đồ-ba. Một chữ chưa nhớ kịp, lại thêm mãi ra cho ... 
khổ ! Thí dụ Thiền tông có hai tên nữa là Tâm tông và Đạt-Ma tông. Ông Suđaffa 
có biệt hiệu là Anahapindika được gọi là Tu-đạt-đa (phiên âm), lại có tên là Cấp- 
cô-độc vì ông hay giúp đỡ người nghèo khó, cô độc, cộng thêm tên Chẩn-tế-bần- 
phạp, Cấp-chư-cô-lão. Chúng ta hãy kiên trì và tinh tấn ! 

5. Đường Tam Tạng là gì ? 

Ngài Huyền Trang sang Ấn-Độ thỉnh kinh vô cùng vất vả, học thông cả Tam tạng 
(Kinh, Luật, Luận), và sống vào thời nhà Đường (618 —- 907) ở bên Tàu, nên người 
ta gọi ngài là Đường Tam Tạng. [Ghi chú : bậc cao tăng giảng thông cả ba tạng 
thì được gọi là Tưm tạng pháp sư]. 


5. TAM BẢO 


1. Tam bảo là gì ? 


Tam là ba, bảo là quý. 7ơn bảo là ba ngôi báu. Đó là Phật, Pháp và Tăng. Phật 
là bậc « tự giác, giác tha, giác hành viên mãn », ngài đáng quý trọng, đáng tôn 
kính, vì ngài là đạo sư chỉ cho chúng ta con đường giải thoát. Phật cũng có nghĩa 
là chư Phật. Pháp là toàn thể lời dạy của đức Phật, pháp đáng quý vì nhờ đó ta 
mới nhìn vạn pháp theo đúng cái tướng thật của chúng, nhờ đó ta mới biết cách 
thức tu tập. Tăng là do chữ Tăng-già nói ngắn lại. Tăng-già là đoàn thể các vị tu 
sĩ Phật giáo, ở đây tăng không có nghĩa là một vị sư. Tăng-già đáng quý vì đã 
can đảm giữ gìn giới luật, kiên nhẫn tu hành và thường xuyên giúp đỡ Phật tử tu 
học. 


2. Quy y Tam bảo là thế nào ? 


Là quay về nương tựa nơi Tam bảo. Đã quy y Tam bảo thì phải quay về nương tựa 
nơi Tam bảo và sống theo lời dạy của Tam bảo suốt cả đời. Trước khi nhập Niết 
bàn, đức Thế tôn đã nói rằng hãy lấy Pháp của ngài làm Thày. Vậy, dù không có 
Phật ngay trước mắt, dù không có Tăng thì Phật tử lúc nào cũng có Pháp để làm 
Thày. 


3. Muốn quy Tam bảo thì làm thế nào ? 


Phải đến một ngôi chùa hỏi xem khi nào có tổ chức buổi lễ quy y Tam bảo và hỗi 
các chỉ tiết để xin ghi danh. Không khó gì cả và không tốn kém. Ngày quy y, sẽ 
nguyện giữ năm giới, sẽ được nhận một pháp danh và chính thức trở thành một 
Phật tử (con Phật). 

4. Năm giới gồm những gì ? 

Giới còn gọi là giới cấm, giới luật là những điều răn cho Phật tử tại gia và xuất 
gia. Tại gia chỉ giữ năm giới, mới tu (sa-di và sa-di-ni) giữ mười giới. Tỳ-kheo 
(nhà sư) giữ 250 giới. Tỳ-kheo-ni (ni cô) giữ 348 giới. Năm giới hay ngñ giới gồm 
có : không sát sinh, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm, không uống 
rượu (nói rộng ra, không sì-ke ma túy..) 


5. Bát quan trai là gì ? 


Bái là tám. Trai là chay. Quan là đóng lại, không cho tội lỗi lên vào ta. Bát quan 
frai còn gọi là Bát quan trai giới, Bát giới trai, Bát trai giới. Gọi như vậy vì có ý 
liên kết sự ăn chay với các điều giới cấm. Thỉnh thoảng Phật tử đến chùa để /họ 
bát, nghĩa là thực hành bát quan trai. Bát quan trai gồm có : 


1/ không sát sinh. 


2/ không trộm cắp. 

3/ không nói dối. 

4/ không dâm dục. 

5/ không uống rượu. 

6/ không trang sức những thứ quý báu, không xoa dầu thơm. 

7/ không ca múa hát xướng, không cố đi xem, nghe. Không nằm giường cao, rộng. 
8/ không ăn quá giờ ngọ (giữa trưa). 


[Gh¡ chú : thực hành bát quan trai ở nhà riêng cũng được]. 


6. PHÁP BẢO 
1. Pháp bảo là gì ? 
Ta đã biết Tam bảo là Phật, Pháp, Tăng. Pháp bảo bao gồm hết thầy lời dạy của 
đức Phật. Pháp bảo gọi ngắn là Pháp. Phật giáo có rất nhiều kinh sách. Những 
lời dạy của đức Phật chia ra thành bốn phần là : giáo (lời dạy), /§ (nghĩa lý trong 
các lời dạy đó), hạnh (các cách thức tu hành), gu¿ (quả vị đạt được khi tu hành). 
2. Xin cho thí dụ. 
Thí dụ về Giáo lý : tứ diệu đế. Thí dụ về Giáo hạnh : ngũ giới. Thí dụ về Quả : 
giữ đúng năm giới thì kiếp sau tái sinh vào cảnh người. 
3. Nhân đây, xin cho biết có bao nhiêu cảnh giới. 
Có mười cảnh giới kể từ thấp lên cao : 6 cảnh giới còn phải sinh tử luân hồi gồm 
3 đường ác tức ác đạo hay tam đồ là địa ngục, ngã quỷ (quỷ đói), súc sinh và 3 
đưởng lành tức thiện đạo là a-tu-la, nhân, thiên. 4 cảnh giới hết sinh tử luân hồi 
gọi là 4 đường thánh tức thánh đạo: thanh văn, duyên giác, bỗổ-tát, Phật. [ba chữ 
thanh văn, duyên giác, bổ-tát sẽ học sau]. 


4. Giáo lý căn bản gồm những gì ? 


Trước hết là tứ diệu đế trong đó có bát chánh đạo. Rồi đến các lý nhân quả, lý vô 
thường, lý duyên khởi, lý vô ngã và lý không. Ta sẽ học dần. 


5. Sao không thấy chỗ nào nói về linh hôn? 


Đạo Phật không nói đến một linh hôn trường cửu và bất biến của con người. Mỗi 
người có thân và tâm. Thân là phần vật chất, còn gọi là sắc. Tâm do bốn thứ hợp 
lại là thọ, tưởng, hành, thức (sẽ học sau), còn gọi là đanh. Thân-tâm hay danh-sắc 
thay đổi hoài hoài từng giây từng phút, chẳng có gì bền vững, kiên cố để cho mình 
tin được. 7hếc mốc : nói rằng có đầu thai, có tái sinh, thế thì phải có một cái hồn 
mới đi tái sinh được chứ ? Không, cái thứ dự vào sự tái sinh là một cái khác gọi là 


a-lại-da (sẽ học sau), muốn gọi nó là hồn cũng không sao, tuy nhiên phải nắm 
chắc rằng nó không trường cửu và bất biến. 


7. THẬP THIỆN 
1.Thập thiện là những øì ? 
Là mười điều thiện, gồm có : 3 điều thiện về thân, 4 điều thiện về miệng và 3 
điều thiện về ý. 
2. Xin cho biết ba điều thiện về thân. 
Đó là : 
1/ không sát sinh, mà hay làm việc trợ sinh. 
2/ không trộm cắp, mà hay làm việc bố thí. 
3/ không tà dâm, mà luôn luôn giữ hạnh thanh tịnh. 
3. Xin cho biết bốn điều thiện về miệng. 
Đó là : 
1/ không nói dối, mà nói lời chân thật. 
2/ không nói lời thêu dệt, mà nói lời đúng nghĩa. 
3/ không nói lưỡi đôi chiều, mà nói lời hòa hợp. 
4/ không nói lời thô ác, mà nói lời dịu dàng. 
4. Xin cho biết ba điều thiện về ý. 
Đó là : 
1/ không tham lam, mà thiểu dục tri túc (ít ham, biết đủ). 
2/ không sân hận, mà thực hành nhẫn nhục. 
3/ không si mê, mà phải phát triển trí tuệ. 


5. Thực hành thập thiện, được quả nào ? 


Khi tụng kinh Thập thiện, chúng ta được Phật dạy cho biết tất cả các lợi ích khi 
làm mười nghiệp lành nói trên đây. Chỉ cần nhớ rằng tu Thập thiện là íw Thiên 
thừa, nghĩa là sau khi chết, sẽ được tái sinh lên cảnh trời (thiên), và cảnh trời có 
rất nhiều tầng, tùy theo sự tu hành cao đến đâu. [Ghi chú : Ai giữ năm giới thì gọi 
là Nhân thừa, sau khi chết sẽ được tái sinh vào cảnh người, và cảnh người cũng 
có nhiều bậc như ta thấy, sướng khổ khác nhau. Ai tu theo Tứ diệu đế thì gọi làtu 
Thanh văn thừa, đạt quả vị là thanh văn, cũng có nhiều bậc]. 


§. VÔ THƯỜNG 
1. Lý vô thường như thế nào ? 


Vô thường là không thường, không hằng, thay đổi luôn luôn, không giữ nguyên 
một hình dạng nào, một trạng thái nào. Vạn pháp (sự sự vật vật) thay đổi hoặc 
nhanh hoặc chậm. Tư tưởng, ý nghĩ, tâm trạng cũng thay đổi luôn. Tâm viên ý mã 
có nghĩa là : tâm như con vượn chuyển cành, ý đổi như cẳng con ngựa lúc nào 
cũng nhúc nhích. Vật đổi sao rời, sớm nở tối tàn ... dùng để nói vô thường. Thay 
đổi thật nhanh gọi là sáf-na vô thường, thay đổi chậm, chút một, gọi là fng tục 
vô thường. 


2. Thành trụ dị diệt là gì ? 

Đó là nói về một quy luật bốn giai đoạn mà mọi thứ phải tuân theo : sinh ra, phát 
triển, biến đổi, hủy hoại. Đối với con người thì có « sinh, lão, bệnh, tử». Nói gọn 
lại là : có sinh thì có tử, có sinh ra là có mất đi, chẳng có gì thường hằng, vĩnh cửu 
cả. 

3. Biết lý vô thường thì có lợi gì ? 

Biết lý vô thường để hiểu rõ sự vật, hiểu rõ cuộc đời, để biết có sinh là có tử, để 
đừng tham đắm vào cái gì cả, bởi vì sớm muộn, lâu mau gì thì cũng hoại, cũng 
diệt thôi. Biết lẽ sinh tử, biết luân hôi là khổ, thì hãy quyết định tu cho thoát khổ, 
thoát luân hồi. 


4. Cầu thành Phật có phải là một sự tham lam không ? 


Ở ngoài đời, tham lam danh vọng, của cải ... là không tốt. Một sinh viên gắng học 
để đậu cao là một sự tinh tiến đáng khuyến khích, nhưng nếu mục đích của sự đậu 
cao là danh vọng tiền bạc thì lại không hay. Chúng ta cần phân biệt /ham đục và 
tỉnh tiến. Tinh tiến để khá mãi lên về tinh thần, về đạo đức và tâm linh thì tốt. 
Thành Phật, lên Niết-bàn là mục đích của mọi Phật tử, nhưng về phương diện 
đạo, không được mong cầu, không được chấp vào đó, bám vào đó, trụ vào đó mà 
phải tu tự nhiên như thở hít không khí vậy. 


9. NHÂN QUÁ 
1. Nhân quả là gì ? 


Gieo hạt thóc, ta gặt được lúa. Hạt thóc là nhân, lúa là quả. Lấy hột cam đem 
trồng, được cây cam và trái cam. Hột cam là nhân, trái cam là quả. Đó là nói 
một cách giản dị, sự thật lý nhân quả có nhiều chi tiết lắm. Nhân quả nói cho đủ 


là nhân duyên quả báo. Nhân là cái hạt giống; duyên là các điều kiện; quả là kết 
quả; báo là đển bù lại. Hạt lúa là nhân. Nước, mặt trời, phân bón ... là duyên. 
Lúa là quả báo. 

2. Xin nói rõ các chỉ tiết. 

a- Nhân nào quả đó. « Trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu ». Làm 
lành thì hưởng lành, làm ác sẽ gặp ác. 


b- Nhân phải có đủ duyên mới trổ quả được. Duyên tốt gọi là Zrợ duyên, duyên 
xấu gọi là nghịch duyên. 


c- Trong nhân có sẵn quả, đủ duyên thì thành. Trong quả có sẵn nhân. Vòng 
nhân-quả, quả-nhân quay tròn mãi. Muốn diệt quả, phải diệt nhân. Muốn hết 
khổ, phải diệt tham dục. 


3. Còn chỉ tiết khác không ? 

a- Ai gieo nhân, người đó hái quả. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về nghiệp về 
thân, miệng và ý của mình. 

b- Trong vũ trụ, nhân và duyên chằng chị với nhau nên khó thấy đâu là nhân, đâu 
là quả. 

4. Tữ nhân đến quả, hết bao lâu ? 


Có khi mau, có khi chậm. Quả hiện ra ngay trong đời này gọi là hiện báo. Quả 
hiện ra trong đời sau gọi là sinh báo. Quả hiện ra trong nhiều đời sau nữa gọi là 
hậu báo. Người ta hay dùng câu « quả báo nhãn tiền » để nói về quả báo xẩy ra 
ngay trước mắt, rất rõ ràng. 


5. Tại sao có người chỉ làm lành mà lại khổ mãi ? Tại sao có kẻ ác mà lại sung 
sướng ? 


Lư: ` ` % * Lá » v5 v. tại Pu + LG 4 `. lá 
Người làm lành mà chịu khổ là vì các quả ác của các kiếp trước nay mới trổ ra. 
Kẻ ác mà sung sướng là vì các quả lành của các kiếp trước hãy còn sót lại. 


6. Ai làm nấy chịu, ai tu nấy hưởng, tại sao lại có câu « đời cha ăn mặn, đời 
con khát nước » ? 


Phải nói dài như thế này cho đúng lý nhân duyên quả báo : cha làm ác, đó là nhân 
(cha sẽ chịu quả ác, kiếp này hay kiếp sau, theo đúng lý nhân quả). Khung cảnh 
gia đình không tốt của người cha ác đó là những cái duyên làm cho con trở nên 
xấu. Vì xấu, nên làm ác, và do đó mà người con đó gánh hậu quả ác. [Đó là nói 
đơn giản thôi. Theo đạo Phật, người con đó có tự do, có ý chí để chống lại các cái 
xấu và trở nên tốt. Đó là khía cạnh rất tích cực của Phật giáo]. Câu « ăn ở hiền 
lành để đức cho con » có thể giải thích giống như vậy. 


10. NGHIỆP 
1. Nghiệp là gì ? 


Là những hành động cố ý, do thân, miệng và ý. Theo luật nhân quả thì tất cả 
những hành động ấy không bay đi mất mà sẽ là những nhân để gây ra quả. Đó 
gọi là nghiệp nhân. Khi gặp đủ duyên thì nghiệp nhân trổ ra quả, đó gọi là 0,ghiệp 
quả hay nghiệp báo. 

Ba nghiệp là nghiệp thân, nghiệp miệng, nghiệp ý (hân nghiệp, khẩu nghiệp, ý 
nghiệp). 

2. Có mấy loại nghiệp ? 


Theo tính chất mà nói thì có nghiệp lành, nghiệp dữ và nghiệp không lành không 
dữ (hiện nghiệp, ác nghiệp, vô ký nghiệp). 


Theo thời gian mà nói thì có nghiệp từ các kiếp trước tích lũy lại (zúc nghiệp) và 
nghiệp tạo ra ở kiếp này (hiện nghiệp). 


Theo hình tướng mà nói thì có nghiệp lộ rõ (biểu nghiệp) và nghiệp không lộ rõ 
(vô biểu nghiệp). 


Thường nghiệp là nghiệp do thó1 quen hay công việc hàng ngày. 
Trọng nghiệp là nghiệp nặng (như giết người). 

Cận tử nghiệp là nghiệp lúc gần chết. 

3. Vậy nghiệp là thứ đáng sợ ? 


Theo lời nói thông thường hàng ngày của chúng ta thì nghe đến chữ nghiệp là có 
ý nói đến những cái xấu. Tuy nhiên, có cả thiện nghiệp. Thường nghiệp (nghiệp 
của người luôn luôn nói dối, người lúc nào cũng tham tiền chẳng hạn) và trọng 
nghiệp sẽ ảnh hưởng mạnh đến cận tử nghiệp, và cận tử nghiệp dẫn đến chỗ tái 
sanh. 


4. Thế là cắn răng chịu cái nghiệp hay sao ? 


Không, đạo Phật dạy rằng nếu gây thiện nghiệp thì thiện nghiệp ấy có thể làm 
nhẹ ác nghiệp, hay làm cân bằng ác nghiệp, hay xóa ác nghiệp. 


5. Phật giáo có nói số mệnh, thiên mệnh không ? 


Không. Tất cả là do nghiệp của các kiếp trước và kiếp này quyết định, nhưng 
điểm đặc biệt của đạo Phật là người ta có thể tự tạo ra thiện nghiệp để chống lại 


ác nghiệp. Đó là ý nghĩa câu « đức năng thắng số », câu này không phải của đạo 
Phật nhưng nói được cái ý của đạo Phật. 


6. Nghiệp chướng là gì ? 


Chướng nghĩa là ngăn che. Chướng đồng nghiã với phiên não, tức là những thứ 
làm cho thân, cho tâm bị bất an, đau khổ. Có ba thứ chướng là : 


- _ phiên não chướng như tham, sân, si. 
- _ nghiệp chướng như giết cha, mẹ, Phật... 
- _ báo chướng làm cho chịu khổ cực trong ba đường ác. 


Trong khi nói hàng ngày, người ta ít nghĩ đến các chi tiết như trên, mà thường 
dùng chữ nghiệp chướng với nghĩa : cái nghiệp nó ngăn che những gì tốt lành. 


11. LUAN HOI 
1. Luân hôi là gì ? 
Luân là cái bánh xe, là quay tròn. Hồi là trở về. Ý nói sinh ra rồi chết đi, rồi tái 
sinh. Nói rõ ra, con người sinh ra, già rồi chết nhưng chết không phải là hết vì sau 
đó lại sinh vào một nẻo khác, một đường khác, một cảnh giới khác trong số sáu 
cảnh giới (gồm ba đường ác và ba đường lành) mà chúng ta đã học trước đây. 
Như thế gọi là sinh tử luân hồi hay luân hồi. 


2. Có thoát luân hồi được không ? 


Có. Nếu tu đến một bậc cao nào đó thì sinh lên một trong bốn cảnh giới của các 
thánh, không phải luân hồi. Bốn thánh đạo là : thanh văn, duyên giác, bồ-tát, 
Phật. 


3. Cái gì gây ra luân hồi ? 

Ba nghiệp (thân, miệng, ý) gọi chung là nghiệp, nghiệp này chính mình làm ra, 
tức là do mình gieo nhân, nên do mình hái quả. Nghiệp tuy vô hình nhưng lại rất 
mạnh, gọi là øghiệp lực. Nghiệp lực này đẩy mình vào kiếp mới. 

4. Cái gì đi vào kiếp mới ? 

Mỗi người có một (hân thức riêng, thần thức vô hình mang cái nghiệp vô hình 
sang kiếp mới. Khi người mới chết, gia đình làm lễ ở chùa, thấy nhà chùa dùng 
chữ hương linh, chân linh (hay vong linh), đấy là nói thần thức của người chết. 
Nhà chùa không dùng chữ linh hồn hay hồn. Nếu chúng ta dùng chữ hồn thì cần 
nhớ hồn ấy không trường cửu và bất biến. Nếu dùng danh từ Phật giáo thì lấy chữ 
a-lại-da, a-lại-da chứa các chủng tử (hạt giống) thiện, ác, không thiện không ác 
của nghiệp, mỗi người có cái nghiệp riêng của mình. 


5. 49 ngày là thế nào ? 


Thân thức có một thời gian tối đa là 49 ngày để sang kiếp mới, để ứái sinh (chữ 
thường dùng là đâu thai, chữ đó nghĩa hẹp, vì khi sang kiếp khác có trường hợp 
khỏi phải vào thai). Nếu tội quá nặng, bị đọa địa ngục thì chết là đi ngay. Nếu tu 
thành bậc thánh thì sau khi tịch sẽ lên niết-bàn ngay. 


Tại sao biết là 49 ngày ? Do các cao tăng xưa kia do nhập định sâu nên theo rõi 
được thần thức của người mới chết nên biết. LỄ cầu siêu, hương linh được hưởng 
một phần bảy công đức tụng kinh và lễ bái. 


12.NĂM UẬN 
1. Năm uẩn là những gì ? 


Năm uẩn là : sốc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm thứ ấy là năm thành phần làm nên 
con người. Thông thường chúng ta quan niệm rằng con người có hai phần : vậi 
chất và tỉnh thân, hay thân và tâm. Phật học gọi phân vật chất, tức là thân thể, là 
sắc, và nói rằng phân tỉnh thân, tức là tâm, do bốn thứ hợp lại là thọ, tưởng, hành, 
thức. 

2. Xin giải nghĩa rõ. 

Thọ : đó là nói về các cẩm giác vui, buồn, không vui không buồn. 

Tưởng : đó là sự nhận biết tức ri giác, thí dụ nhìn bông hoa thì biết là bông hoa. 
Hành : chữ này nghĩa rộng lắm nhưng ở đây hành nghĩa là những /ác ý, tức là ý 
muốn hành động bằng thân, miệng, ý. Chúng sẽ gây nghiệp (thọ và tưởng không 
gây nghiệp). 

Thức : chữ này rất khó, nói gọn thì thức có tám thành phân là thức của mắt, tai, 
mũi. lưỡi, thân, ý (6 thức), mạ-na (thức thứ 7) và a-lại-da (thức thứ 8). 


3. Xin nói thêm về thức. 


Sáu căn là : mắt, tai, mũi lưỡi, thân, ý (nhãn căn, nhĩ căn, ty căn, thiệt căn, thân 
căn, ý căn, nói tắt là nhãn, nhĩ, ty, thiệt, thân, ý). Năm căn trước dễ nhìn thấy, còn 
căn thứ sáu là ý căn (mà lại gọi tắt là ý ) thì vô hình nên khó hiểu. 

Sáu đối tượng của chúng là : sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp [sắc ở đây là màu 
sắc và hình thể; pháp nghĩa rất rộng, pháp là mọi sự vật hữu hình, hay vô hình], 
đó gọi là sáu trần hay sáu cảnh. 

Khi mắt tiếp xúc với sắc thì đó là duyên làm phát sinh cái biết của mắt tức nhãn 
thức. Khi tai tiếp xúc với thanh thì phát sinh cái biết của tai tức nhĩ thức... 
Tương tự với íy thức, thiệt thức, thân thức. 


Khi ý căn tiếp xúc với pháp thì phát sinh ra ý hức. Ý thức quan trọng lắm, con 
người làm tốt làm xấu là do ở nó, « công cũng ở nó mà tội cũng ở nó ». 
4. Còn hai thức nữa ? 


Chỗ này khó, xin quý vị đọc rất chậm. Nếu không hiểu thì chỉ cần nhớ tên hai 
thức thứ 7 và thứ 8, sau này học thêm sẽ « vỡ » dần ra. 


Câu hỏi : Ý căn ở đâu ? Trả lời : Ý căn vô hình, có tên là mạf-na. 

Mụạr-na lại giữ luôn một nhiệm vụ nữa : nó là một thức, nó là /hức hứ 7! Nó là 
cái biết chấp ngã, chấp cái ta. Vậy : mạï-na là một căn đồng thời là một thức. Nó 
chấp ngã. 


Nói mạt-na là thức thì căn của nó ở đâu ? Căn của nó là a-lai-đa, vô hình. 


A-lại-da đã làm căn cho mạtf-na rồi, lại giữ thêm việc : nó là một thức, thức thứ 8 ! 
Nó làm đối tượng cho mmí-na. Vậy : a-lại-da là căn của mạt-na đồng thời là đối 
tượng của mạt-na. 


5. A-lại-da quan trọng ra sao ? 


Rất quan trọng. Xin nói thật ngắn : a-lg¡-da chứa mọi chứng tử (nhân) của nghiệp 
thiện, ác, không thiện không ác. Nhân sẽ trổ quả khi đủ trợ duyên, sẽ lụi mất khi 
gặp nghịch duyên. Tu hành là gắng tích trữ nhiều chủng tử tốt vào a-lại-đa và loại 
trừ chủng tử xấu, mục đích gây nghiệp lành. Khi tái sinh, a-lqi-da mang cái 
nghiệp lành đó vào kiếp mới. Người chuyên tâm niệm Phật đúng cách sẽ ướp các 
chủng tử lành (tức là các niệm về Phật chứ không phải các niệm ác, niệm tạp) 
vào a-lại-da, đến lúc chết sẽ vãng sinh lên Tịnh độ của Phật A-Di-Đà, ở đó mà tu 
lên mãi. 


13. MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN. 
1. Mười hai nhân duyên là gì ? 
Là 12 cái khoen nối tiếp nhau, cái trước làm nhân cho cái ngay sau nó, và cái sau 
là quả của cái ngay trước nó. !2 nhân duyên là lý thuyết quan trọng của đạo Phật, 
dùng để giảng nghĩa đời sống con người và sự luân hồi. 
2. Xin kể rõ tên 12 nhân duyên đó. 
Sau đây, nếu tôi kể A, B, C... thì xin quý vị nhớ : A là nhân của B, B là quả của 
A và xin quý vị đọc : A duyên B, B duyên C v.v.. 
Cũng đọc : Nếu A diệt thì B diệt, nếu B diệt thì C diệt v.v... 


Đây là 12 nhân duyên theo thứ tự : vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử. 


Vô mình là nhân của hành hay Vô mình duyên hành... Hành là quả của vô mình. 
Nếu vô mình diệt thì hành diệt... 
3. Những chữ đó nghĩa là gì ? 


1/ Vô minh là mê muội, từ bao nhiêu kiếp trước đã lầm lạc nhận giả làm thực cho 
nên nghĩ saI, tính sa, nói sa1, làm saI. 

2/ Hành, nói dễ hiểu là hành động qua thân, miệng, ý ; vì thế cho nên gây 
nghiệp. 

3/ Thức chứa cái nghiệp ấy, nghiệp lực đẩy thức vô bụng mẹ, đầu thai. 

4/ Danh-sắc nghĩa là có tâm và thân khi thành cái thai trong bụng mẹ. 

5/ Lục nhập là có đủ sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 

6/ Xúc, ra khỏi bụng mẹ rồi thì tiếp xúc với ngoại giới, hiểu dần (3,4 tuổi). 

7/ Thọ là biết mừng vui, buồn giận, yêu ghét, ham muốn (5 — 14 tuổi). 

8/ Ái là biết yêu thương, mơ tình dục (15 — 19 tuổi). 

9/ Thủ là giữ lấy, nắm lấy. 

10/ Hữu, nói dễ hiểu là sinh tổn, đẻ con. 

11/ Sinh : sẽ sinh ra đời tiếp theo (để rồi sẽ già, chết). 

12/ Lão tử : già, chết. 


4. Tại sao nói 12 nhân duyên trải qua ba đời ? 

Coi bảng trên đây thì thấy : 

1 và 2 là những nhân thuộc về quá khứ . 

3,4, 5, 6, 7 là những quả thuộc về đời hiện tại. 

8, 9, 10 là những nhân hiện tại. 

11, 12 là những quả về đời vị lai. 

5. Áp dụng tu hành ra sao ? 

Muốn thoát khỏi tử (số 12) thì phải diệt vô minh (số 1). Nhưng vì khó, nên người 
ta diệt ái thủ, tham dục trước. 

6. Tu 12 nhân duyên thì đạt đến quả vị nào ? 


Đạt đến quả vị đuyên giác (nghĩa là giác ngộ lý 12 nhân duyên). Nhắc lại : tu Tứ 
diệu đế thì đạt đến quả vị hanh văn, cao nhất là a-la-hán, nói gọn là la-hán. 


14. BA COI 
1. Ba cối là gì ? 
Là cối dục, cối sắc và cối vô sắc. 
Ở cõi dục, có ăn uống và dâm dục; cõi dục bao gồm 5 cảnh giới (địa ngục, quỷ 
đói, súc sinh, a-tu-la, người) và 6 cõi trời thấp. 
Cõi sắc không ăn uống, không dâm dục nhưng có hình thể, bao gồm 4 cõi trời. 
Cõi vô sắc không có hình tướng bao gồm 4 cõi trời. 
Tất cả đều còn luân hôi. 
Ba cõi còn gọi là 7n giới với dục giới, sắc giới và vô sắc giới. 


2. Sáu cối trời thuộc về dục giới là những cõi nào ? 


1/ Trời Tứ thiên vương. 2/ Trời Đao-lợi. 3/ Trời Dạ-ma. 
4/ Trời Đâu-suất. 5/ Trời Hóa lạc. 6/ Trời Tha hóa tự tại. 


3. Bốn cõi trời thuộc về sắc giới là những cối nào ? 


1L/Trời Sơthiển. 2/TrờiNhithiển. 3/TrờiTamthiển  4/ Trời Tứ thiển. 
(có nơi kế thêm: 5/ Tịnh phạm địa). 


4. Bốn cõi trời thuộc về vô sắc giới là những cối nào ? 

1/ Không vô biên xứ. 2/ Thức vô biên xứ. 

3/ Vô sở hữu xứ. 4/ Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

5. Tam thiên là gì ? 

Tam thiên khác hẳn tam giới. Tam thiên hay tam thiên thế giới là do chữ tam thiên 
đại thiên thế giới nói ngắn. 

Thái dương hệ (trong có trái đất chúng ta) gọi là một /hế giới. 

1000 thế giới làm thành một ứiểu thiên thế giới. 

1000 tiểu thiên thế giới làm thành một /rung thiên thế giới. 

1000 trung thiên thế giới làm thành một đại thiên thế giới. 


Vậy một đại thiên thế giới gồm có 1000 x 1000 x 1000 thế giới, cho nên gọi là 
tam thiên đại thiên thế giới, nói tắt là tam thiên (ba số ngàn nhân với nhau, tức là 1 
t). Mỗi tam thiên là một quốc độ do một vị Phật cai quản. Tam thiên của đức 
Phật Thích-Ca là cối Ta bà. 


6. Chín phương trời, mười phương Phật là những øì ? 


Nói dễ hiểu : chín phương trời là 4 phương chính Đông Tây Nam Bắc, 4 phương bàng (như 
Đông Nam, ..) và trung tâm. Mười phương Phật là 4 phương chính, 4 phương bàng, trên và 
dưới. 


Nói cho đủ : toàn thể dục giới kể là 1, sắc giới có 4 (tỉnh phạm địa ghép vào tứ 
thiển) và vô sắc giới có 4, vậy là 9 (9 phương trời còn gọi là cửu hữu, cửu môn ...). 
Thêm vào các bậc Thánh (thanh văn, duyên giác, bồ tát, Phật) thành ra 10, đó là 
mười phương Phật. 


TAM GIỚI 
VÔ SẮC GIỚI. Tứ không thiên: Phi tưởng phi phi tưởng xứ 30 
Vô sở hữu xứ 29 
Vô biên thức xứ 28 
„ Không vô biên xứ 27 
SẮC GIỚI. — Tứ thiền thiên: Đại tự tại thiên 26 
Hòa âm thiên 25 
Sắc cứu cánh 24 
Thiện kiến 23 
Vô nhiệt 22 
Vô phiền 21 
Vô tưởng 20 
Quảng quả 19 
Phước sanh 18 
Vô vân 17 
Tam thiền thiên: Biến tịnh 16 
Vô lượng tịnh 15 
Thiểu tịnh 14 
Nhị thiền thiên: Quang âm 13 
Vô lượng quang 12 
Thiểu quang 11 
Sơ thiền thiên: Đại phạm 10 
Phạm phụ 9 
Phạm chúng 8 
Phạm thân 7 
DỤC GIỚI. Lục dục thiên : Tha hóa tự tại 6 
Hóa lạc 5 
Đâu-suất 4 
Dạ-ma 3 
Đao-lợi 2 
Tứ thiên vương 1 


Cộng là 30 tầng trời 


Dưới là Địa cư và Hư không cư. Tổng cộng là 32 tầng cho Tam giới. 


14. LỤC ĐỘ 


1. Lục độ nghĩa là gì ? 


Lục là sáu, độ là qua đò, qua sông, để đến bờ bên kia, ý nói là sang đến bờ giác 
ngộ, bờ giải thoát; bờ bên này là bờ mê muội. /c độ nói cho đủ là lực độ ba-la- 
mật-đa (ba-la-mật). Lục độ là sáu hạnh tu của bồổ-tát. [Ba-la-mật phiên âm từ 
chữ Phạn paramira, Tàu dịch là đáo-bÍ-ngạn nghĩa là tới bờ bên kia]. 


2. Lục độ gồm những gì ? 


Tất cả 6 chữ sau đây đều có chữ ba-la-mật theo sau : 1/ Bố thí. 2/ Trì giới. 3/ 
Nhẫn nhục. 4/ Tinh tấn. 5/ Thiển định. 6/ Trí huệ. Chữ ba-la-mật ấy hàm cái 
nghĩa là thực hành sáu điều trên đây một cách tự nhiên như thở hít không khí, 
không vì ai bắt buộc, không mong ai khen ngợi, không tranh đua với ai, không 
mưu cầu phước báo. 


3. Bố thí ba-la-mật như thế nào? 


Bố thí ba-la-mật là bố thí mà không cần biết người nhận của cho là ai, của đem 
cho quý giá ngần nào, sẽ được bao nhiêu công đức. Những chữ kia giảng đại khái 
theo như câu trên đây. 


4. Trí huệ là gì ? 


Trí huệ hay trí tuệ nói đây là trí tuệ bát-nhã chứ không phải là trí tuệ mà ta vẫn 
hiểu như thông minh, học giỏi, đậu cao ở ngoài đời. Trí tuệ bát-nhã chỉ nảy sinh 
khi mà sự írì giới và sự thiền định lên đến một mức cao nào đó, điều ấy tỏ rằng trí 
huệ do tu tập mà có chứ không phải do học hành mà có. Do tu tập mà dứt được 
vô minh, trí tuệ hiển lộ. Nhờ trí tuệ này mà thấy được thực tướng của các pháp, 
các pháp thế nào thì thấy đúng như vậy, không bị vô minh làm sai lạc đi. Trí tuệ 
là chữ đối nghĩa của vô minh. [Ghi chú : giới, định. huệ gọi chung gọi là £am học]. 


Tam huệ gồm có : văn huệ (văn nghĩa là nghe, do nghe giảng nhiều mà có huệ), 
huệ (tư là suy nghĩ, do suy nghĩ kỹ mà có huệ) và 7w huệ (do tu hành mà phát huệ). 


5. Tu lục độ thì quả vị là gì ? 


Quả vị là bồ-zár. Bồổ-tát do chữ bồ-đề-tár-đóa nói gọn lại, và chữ này do chữ Phạn 
bodhisaffva phiên âm ra. Bodhi là giác, saffva là chúng sinh, hữu tình . Vì thế chữ 
bổ-tát có chữ tương đương là giác hữu tình. Người ta nói bồ-tát là bậc « rên cầu 
đạo bô đề, dưới hóa độ chúng sinh », làm như thế là hành bô-tát đạo. Bồ-tát còn 
gọi là đại sĩ, cao sĩ. Đại bô-rát là bồ tát đã có thể lên quả Phật rồi nhưng nguyện 
ở lại giúp đời. 


20 


6. Bố-tát khác bô-tát thế nào ? 


Khác rất nhiều. Người xuất gia, cứ nửa tháng một lần, tập trung để làm lễ bố“át, 
sám hối những tội lỗi đã phạm, như thế để tăng thiện giảm ác. 


16. NĂM THỪA 
1. Năm thừa là gì ? 
Năm thừa (ngũ thừa) xe nghĩa đen là năm cỗ xe. Nói đến cái xe là có ý bảo rằng 
Phật pháp như cái xe chở con người từ chỗ khổ đau đến nơi yên vui, từ mê mờ 
đến sáng suốt, giác ngộ. Năm thừa là : nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, 
duyên giác thừa, bồ-tát thừa. 
2. Xin nói rõ phép tu và quả vị. 
1/ Tu nhân thừa thì giữ năm giới, sau khi chết thì tái sinh vào cảnh người. 
2/ Tu thiên thừa thì thực hành thập thiện, sau khi chết thì tái sinh vào cảnh chư 
thiên. 
3/ Tu thanh văn thừa thì tu theo tứ diệu đế, đạt các quả vị từ thấp đến cao như 
sau : fu- đà-hoàn, tư-đà-hàm, a-na-hàm, a-la-hán. 
4/ Tu duyên giác thừa thì tu theo thập nhị nhân duyên, quả vị là duyên giác. 
5/ Tu bồổ-tát thừa thì tu theo lục độ, quả vị là bồ-/át. 


3. Nhị thừa và tam thừa khác nhau thế nào ? 


Nhị thừa là tên chỉ chung thanh văn thừa và duyên giác thừa. 7n thừa là tên chỉ 
chung thanh văn thừa, duyên giác thừa và bổ-tát thừa. 

Trong kinh Pháp Hoa, đức Phật nói : chỉ một Phật rhừa thôi. Phật thừa đồng nghĩa 
với vô thượng thừa và nhất thừa, tu thẳng thành Phật. 

Còn Kửm cang thừa là nói về Phật giáo Tây tạng. 


4. Tiểu thừa khác đại thừa ra sao ? 


Phật giáo chia làm hai tông : Nam tông và Bắc tông, trước kia gọi là Tiểu thừa và 
Đại thừa. 


Nam tông thờ một đức Thích-Ca thôi; trung tâm là tu sĩ; kinh sách gồm bộ A-hàm 
mà tông đó cho rằng do chính đức Phật thuyết; quả vị cao nhất là a-la-hán. 


Bắc tông thờ nhiều Phật và Bồ tát; trung tâm là đại chúng; kinh sách rất nhiều, 
bao gồm luôn kinh của Nam tông; quả vị tu là bổ-tát. 


5. Nam tông, Bắc tông ở những nước nào ? 


Nam tông ở Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Mên ... Bắc tông ở Tây Tạng, 
Mông Cổ, Trung Quốc, Cao Ly, Nhật Bản, Việt Nam. 


21 


17. TỨ NIỆM XỨ 
1. 37 phẩm trợ đạo là những øì ? 


Đó là các phép tu sau đây : 

1/ tứ nệm xứ 

2/ tứ chánh cần 

3/ tứ như ý túc 

4/ ngũ căn 

5/ ngũ lực 

6/ thất bồ đề phận 

7/ bát chánh đạo. Cộng được 37. 
2. Tứ niệm xứ gồm những gì ? 
Tứ là bốn, niệm là nhớ nghĩ, xứ là nơi chốn. 7 niệm xứ gồm có : 
1/ quán thân bất tịnh 

2/ quán tâm vô thường 

3/ quán pháp vô ngã 

4/ quán thọ thị khổ. 


3. Quán thân bất tịnh là thế nào ? để làm gì ? 


Là tập trung tư tưởng để xem xét kỹ lưỡng và tường tận về sự nhơ bẩn của thân 
thể chúng ta, cả trong lẫn ngoài. Lúc xấu xí, khi về già, khi đau ốm, đủ thứ bẩn 
thỉu. Ây là chưa nói đến cái xác chết từ ngày đâu đến nhiều ngày sau ! Mục đích 
của phép quán này là để phá lòng ái dục, ham mê sắc đẹp. 


4. Quán tâm vô thường là thế nào ? để làm gì ? 


Là tập trung tư tưởng để xem xét kỹ lưỡng và tường tận về sự fhay đổi của cái 
tâm, nó thay đối từng giây từng phút , lăng xăng như con khỉ chuyền cành. Không 
thể nhận cái tâm ấy là thật được, là /z được !' Mục đích của phép quán này là để 
phá chấp ngã. [Ghi chú : không những tâm là vô thường mà thân cũng vô thường]. 


5. Quán pháp vô ngã là thế nào ? để làm gì ? 


Pháp ở đây có nghĩa là mọi sự, mọi vật, hữu hình và vô hình kể cả những thứ mà 
mình tưởng tượng ra. Quán pháp vô ngã là tập trung tư tưởng để xem xét kỹ lưỡng 
và tường tận rằng mỗi pháp là do nhiều thành phần hợp lại mà có, cho nên chúng 
không có tự thể, không có cái thể riêng của nó. Ta nói rằng nó vô ngã, không có 
cái ngã riêng Nói chung, cái gì do nhiều duyên hợp thành thì vô ngã. Mục đích 
của phép quán này là để phá sự chấp rằng mỗi pháp có ngã riêng. 


22 


Vô ngã (nghĩa đen là : không có ta) là một điều quan trọng của đạo Phật. Ý nghĩa 
thật sự mà ta phải nắm chắc là : Cái gì do những thứ khác duyên hợp với nhau mà 
ra thì không có tự thể, như thế gọi là vô ngã, gọi là không. 

[Ghi chú : không những các pháp là vô ngã mà phải nói rõ ra là con người cũng vô 
ngã, vậy là nhân vô ngã, pháp vô ngã. Nói cách khác, nhân cũng không và pháp 
cũng không. Đó là một điểm rất cao của Phật pháp]. 


6. Quán thọ thị khổ là thế nào ? để làm gì ? 


Thọ là nhận lãnh, lãnh mọi thứ, về mọi phương diện. Quán thọ thị khổ là tập trung 
tư tưởng để xem xét kỹ lưỡng và tường tận cái thân ta đây nhận lãnh biết bao 
nhiêu điều đau khổ, mà nếu có được vui sướng chút nào thì lúc hết, sẽ lại thấy 
khổ. Mục đích của phép quán này là để diệt lòng tham. 


18. TỨ CHÁNH CẦN 
1. Tứ chánh cần là gì ? 
Tứ là bốn. Chánh là chân chánh, hợp với lời dạy của đức Phật. Câ» là cần mẫn, 


siêng năng, chăm chỉ. 7 chánh cần là bốn điều hợp với chánh pháp mà Phật tử 
phải chăm chỉ tuân theo, thi hành để tiến tới trên đường tu học. 


2. Tứ chánh cần gồm những gì ? 


1/ Cương quyết ngăn chặn những điều ác khi chúng chưa phát sinh. 
2/ Nhất định dứt trừ những điều ác khi chúng phát sinh rồi. 

3/ Cố gắng làm những điều lành khi chúng chưa phát sinh. 

4/ Tinh tấn làm những điều lành khi chúng phát sinh rồi. 


3. Thế nào là lành ? Thế nào là ác ? 


Những điều lành là những điều có ích lợi cho mình và cho người khác, nói chung 
là có ích cho chúng sinh. Làm, nghĩ, nói theo lời Phật dạy là làm lành. Ngay 
trước mắt, hành thập thiện là làm lành. Những điều ác là những điều làm hại cho 
mình và cho chúng sinh. Luôn luôn giữ ngũ giới thì tránh được điều ác. 

4. Lành ác là kể ở hành động hay sao ? 

Nếu hiểu hành động là thân làm thì chưa đủ. Phải kể cả thân, miệng và ý. Thân, 
miệng và ý đều gây nghiệp (trừ khi do vô tình), các nghiệp nhân đều gây quả khi 
đủ duyên. Vì thế, chúng ta phải ngăn chặn những điều ác ngay từ khi chúng manh 
nha ở trong ý. Và cần làm nhiều điều thiện để gieo nhân thiện. 


23 


19. TỨ NHƯÝ TÚC 
1. Tứ như ý túc là gì ? 


Tứ là bốn, như ý là được như mình mong, úc là chân, ý nói chỗ nương tựa. Wh ý 
túc là chỗ nương tựa để được như ý. Còn gọi là ứhẩn rúc, ý nói đến chỗ dựa vững 
chắc như dựa vào chân của thần nhân hoặc là giống như chân thần nhân đi lại 
lanh lẹ dễ dàng. Cũng có nơi nói rằng chữ ¿hân ấy nhắc đến các fhần thông vì 
trong lục thông, có /hần túc thông. Tứ như ý túc hay tứ thân túc là chữ khó cho 
người mới học như chúng ta, vì đề cập đến sự thực hành bốn phép thiền định để 
vào chánh định và nhờ đó đạt đến giác ngộ và giải thoát. 


2. Tứ như ý túc gồm có những øì ? 


1/ Dục như ý túc (mong muốn mạnh mẽ được giác ngộ và giải thoát ). 

2/ Niệm như ý túc (lúc nào cũng chăm chú nhớ nghĩ đến giác ngộ và giải thoát). 

3/ Tỉnh tấn như ý túc (kiên tì cố gắng nhắm vào việc nhớ nghĩ đến giác ngộ và 
giải thoát). 

4! Quán như ý túc (quán chiếu, suy nghĩ về giác ngộ và giải thoát). 

3.Mục đích là gì ? 


Tứ như ý túc nhằm phát triển định lực đến trình độ cao, quán chiếu thật sáng suốt, 

phá màn vô minh rồi đi đến trí huệ. Bốn phép thiển định vừa kể là chỗ dựa vững 
chắc để tu tập, từ đó có thần túc ra vào các tầng thiển một cách dễ dàng như ý 
muốn. 


20.NGŨ CĂN & NGŨ LỰC 
1. Căn là gì ? Lực là gì ? 
Căn là gốc rễ. Ở bài này, căn không phải là cơ quan như nhãn căn (mắt. Mgữ 
căn là năm gốc trễ sinh ra các điều lành. Lực là sức mạnh. Ngñ !c là năm sức 
mạnh phát ra khi năm căn nói trên đây được tu luyện thuần thục. 
2. Ngũ căn gồm những gì ? 
1/ Tín căn. Tín là lòng tin, tin sau khi đã suy xét cẩn thận chứ không phải tin mù 
quáng (ngoài đời, thường có mê tín, lòng tin do thói quen, do gia đình, xã hội tạo 
cho, tin mà thiếu suy xét). Tin vào cái gì ? Vào giáo pháp của đức Phật sau khi 
học hỏi và nghĩ kỹ . 


24 


2/ Tấn căn. Đó là tinh tấn, nghĩa là chăm chỉ, chuyên cần, cố gắng tu học để luôn 
luôn tiến trên đường đạo. 

3/ Niệm căn. Niệm là nhớ nghĩ, ở đây phải hiểu là nhớ nghĩ đến giáo pháp và nhất 
là giới luật, có như vậy mới vững vàng tâm trí không để cho các điều ác phát sinh, 
mà trái lại làm phát sinh điều thiện, thí dụ như diệt phiền não. 


4/ Định căn. Hành thiên rỗi lên tới định, lúc này tâm không còn vướng mắc, hết 
tán loạn, đắc thần thông. 


5/ Tuệ căn. Tuệ là sự sáng suốt, có khả năng nhận biết sự vật thế nào như thế ấy 
không lầm lẫn và suy nghĩ đúng đắn. 


3.Ngũ lực gồm những gì ? 


1/ Tín lực là sức mạnh phát ra được nhờ tín căn. Tín lực giúp phá mê tín. 

2/ Tấn lực là sứ mạnh do tấn căn mang tới, nó giúp vượt qua sự giải đãi, trễ nải .. 
3/ Niệm lực là sức mạnh do niệm căn tạo ra, nó giúp diệt các vọng niệm, tà niệm, 
ác nệm... 

4J Định lực là sức mạnh do định căn đem lại, nó giúp tập trung tư tưởng hơn nữa. 
5/ Tuệ lực là sức mạnh do tuệ căn phát huy ra, phá vô minh, diệt tham sân si .. 


21. THẤT GIÁC CHI 
1. Thất giác chỉ nghĩa là gì ? 


Thất là bẫy. Giác là giác ngộ, bồ-đề (bodh). Chỉ là ngành. Đó là bẩy yếu tố để 
đạt đến giác ngộ. Còn nhiều tên : /hất giác phần, thất bô đề phân, thất giác ý. 


2. Thất giác chỉ gồm những gì ? 


l/Trạchpháp 2/Niệm. 3/Tinhtấn. 4/Hỷ. 
5/ Khinh an. 6/ Định. 7! Xã. 


3. Ý nghĩa mấy chữ đó ra sao ? 


1/ Trạch pháp là lựa chọn một pháp môn hợp với mình, sau khi suy nghĩ kỹ. 

2/ Niệm là luôn luôn giữ chánh niệm, mục đích là không để cho tâm tán loạn. 

3/ Tỉnh tấn là thường xuyên cố gắng, bền chí tu tập. 

4/ Hỷ là vui mừng khi đạt được một số kết quả; đối với người thì vui vẻ, hòa nhã. 
5/ Khinh an là nhẹ nhàng an ổn khi đã thuần thục với pháp môn tu của mình. 

6/ Định là chăm chú vào một đối tượng duy nhất cho đến mức được hoàn toàn tĩnh 
lặng. 

7/ Xả là buông bỏ, không yêu ghét, không chấp ngay cả thành quả mà mình thu 
được. 


25 


22. TỨ VÔ LƯỢNG TÂM 
1. Bốn tâm vô lượng (tứ vô lượng tâm) là những gì ? 
Bốn tâm vô lượng (tứ vô lượng tâm) là : ứờ, bi, hỷ, xả. 
2. Xin giải nghĩa bốn chữ đó. 


T?r là lòng lành, lúc nào cũng mong mang lại niềm vui cho chúng sinh. 

B¡ là lòng thương sót, thấy chúng sinh đau khổ thì làm mọi cách để cứu giúp. 

Hỷ là lòng vui mừng khi thấy chúng sinh được những sì tốt lành. 

Xá là buông bỏ, theo nghĩa hẹp là bổ qua những lỗi lầm mà người khác làm phạm 
đến mình; theo nghĩa rộng xả là buông bỏ hết, không chấp nhất vào điều gì cả, 
như vậy trong lòng thanh thản, trong sạch. 

3. Tại sao dùng chữ vô lượng ? 

Bốn đức ấy hết sức rộng lớn nên gọi là vô lượng. 

Bốn đức ấy mưu cầu an lạc cho vô lượng chúng sinh. 

Bốn đức ấy nhằm xóa vô lượng khổ não cho chúng sinh. 

Bốn đức ấy nhằm vào chúng sinh trong vô lượng thế giới. 

4. Thực hành tứ vô lượng tâm sẽ có kết quả gì ? 

Do lòng từ mà diệt được tham dục. 

Do lòng bi mà diệt được sân nhuế. 

Do lòng hỷ mà chính mình vui, người khác cũng vui. 

Do lòng xả mà chính mình ung dung tự tại, người khác cũng theo đó mà bắt 
chước. 


23. TỨ NHIẾP PHÁP. 
1. Tứ nhiếp pháp nghĩa là gì ? 
Tứ là bốn, nhiếp là nắm, giữ, £ nhiếp pháp là bốn phương thức dùng để dẫn dắt 
chúng sinh vào Phật đạo, để họ tu học Phật pháp, ngõ hầu được giác ngộ và giải 
thoát. Không phải rằng mình là Phật tử rồi thì khi gặp ai là người ta theo mình lập 
tức để học Phật. Phải vận dụng /ứ nhiếp pháp để cho người ta vui lòng đến với 
đạo Phật. 


2. Tứ nhiếp pháp gồm những pháp gì ? 
Đó là: 1/bốthí 2/áingữ 3/lợihành 4/ đồng sự. 


26 


3. Bố thí như thế nào ? 


Đem tài vật như tiền bạc, quần áo, thuốc men, cơm nước.. giúp người ta gọi là ứài 
thí. Nói rộng ra, có thể bố thí lời khuyên răn, lời an ủi, lời dạy dỗ, v.v... Bậc bổ 
tát đem cả thân mạng mà cứu người. Khi đem Phật pháp ra mà đọc, giảng cho 
người ta nghe gọi là pháp thí. Sống trong sạch, đạo hạnh theo lời Phật dạy làm 
gương cho người khác là một hình thức pháp thí. In kinh sách đem tặng cho người 
cũng là pháp thí. Lầm cho chúng sinh an tâm, không lo sợ cũng là bố thí, đó gọi 
là vô áy thí. Người ta bị lụt lội, đói kém, bệnh tật, mà mình nhanh chóng trợ giúp 
để cho người ta không sợ chết, không sợ đói.. cũng là vô úy £hí. Nên nhớ : làm bố 
thí rồi, không nên nghĩ đến công đức riêng cho mình mà phải hồi hướng công đức 
cho tất cả chúng sinh. 


4. Còn ba thứ kia ? 


1/ Ái ngữ là lời nói hiển hòa, dịu dàng, chân thật phát xuất từ lòng yêu thương để : 
an ủi và khuyên răn hoặc khuyến khích, giảng giải Phật pháp. 


2/ Lợi hành là làm những công việc có ích lợi cho người về cả hai phương diện vật 
chất và tinh thần, nhat là về phương diện tu hành. Một thí dụ nhỏ : may nệm cho 
các cụ già ngôi tụng kinh là lợi hành, kể chuyện ngài Mục Liên ngày lễ Vu Lan 
để cho các thiếu niên hiểu lòng hiếu thảo là lợi hành. 


3/ Đồng sự là cùng làm, làm trong niểm thân ái, quý trọng, mình và người tương 
kính. 


24. SÁM HỔI 
1. Sám hối nghĩa là gì ? 


Sám hối gồm hai chữ sám và hối, đồng nghĩa với nhau. Sám gốc ở chữ phạn 
ksamayaii, hối là một chữ hán-việt thường thấy trong chữ hối hận. Sđm hối là nhìn 
nhận những sai lầm, tội lỗi của mình, cảm thấy mắc cỡ, ray rứt và nguyện sẽ 
không tái phạm nữa. 


2. Sám hối có tác dụng gì ? 


Thông thường người ta thích phô trương cái hay, cái tốt của mình đồng thời che 
dấu những cái xấu, cái dở của mình. Khi mình nhận lỗi của mình và nguyện 
không tái phạm nữa thì đó là một việc làm can đảm, giúp cho mình càng ngày 
càng thanh tịnh hơn và như thế là có tiến bộ trên đường tu hành. Không chịu sám 
hối thì khó mà tiến được vì tội lỗi càng ngày càng chồng chất lên, gây chướng 
ngại lớn cho đường tu. 


3. Sám hối bằng cách nào ? 


27 


Ở ngoài đời, khi ta làm một điều gì lỗi với ai, ta nói « xin lỗi » và được người ta 
bổ qua, như vậy là hết lỗi. Tuy nhiên, chữ « xin lỗi » dùng nhiều quá trở nên 
nhàm và chỉ còn là một lời xã giao trong đa số các trường hợp. Dù sao nó cũng 
làm cho đời sống xã hội đẹp hơn, như chữ « cám ơn » vậy. 


Khi một Phật tử phạm một lỗi, nhất là khi phạm ngũ giới, thì trước hết phải can 
đảm nhận ra lỗi của mình rồi đến trước bàn thờ Phật, hết sức thành tâm và nghiêm 
chỉnh sám hối và quan trọng hơn nữa là nguyện không tái phạm. Trên thực tế, có 
nhiều tái phạm, nên luôn luôn phải thành tâm sám hối. [Ghi chú : Các vị xuất gia 
có các nghi thức sám hối riêng]. 

4. Tụng kinh sám hối ra sao ? 

Thông thường, trong các khóa lễ đều có bài sám hối : 


« Từ xưa con gây bao ác nghiệp, Đều do vô thảy thâm sân sỉ, Từ thân miệng ý phát 
sinh ra, Hết thẩy con nay xin sám hối ». 


Có một bài dài hơn: Đệ / kính lạy đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Thập 
phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Cùng Thánh Hiền Tăng, Đệ tử lâu đời lâu 
kiếp, Nghiệp chướng nặng nề, Tham giận kiêu căng, Sỉ mê lầm lạc, Ngày nay nhờ 
Phật, Biết sự lỗi lầm, Thành tâm sám hối, Thê tránh điều dữ, Nguyện làm việc 
lành, v.V... 


Sau đó là tụng kinh ngay, cho nên trên thực tế, chúng ta không nói ra tội lỗi cụ thể 
của chính mình và nguyện chấm dứt, thành ra mấy câu trên đây có thể trở thành 
hình thức. Đã là hình thức thì ít tác dụng. 


Có những khóa lễ sám hối, một tháng hai lần, tụng kinh Thủy Sám hay kinh 
Lương Hoàng Sám. Việc này đòi hỏi nhiều cố gắng hơn thật, song điểm chính 
phải tự xét mình có nói ra được hay nghĩ kỹ đến những lỗi lầm của mình và 
nguyện không tái phạm không. Vì thế, tốt nhất là hàng ngày, nên quay lại xét 
chính bản thân mình đã, rồi sám hối về lỗi mới phạm, sám hối luôn các ác nghiệp 
từ vô thủy. Như thế, nhiều hy vọng xóa dần ác nghiệp. 

5. Nói vắn tắt thì sám hối thế nào ? 


1/ Hàng ngày, tự xét mình, xem mình đã làm lỗi gì. 

2/ Nếu lỗi với một cá nhân nào đó thì can đắm nói thẳng lời xin lỗi với người ta. 

3/ Các lỗi khác, thì sám hối trước bàn thờ Phật [nếu không có bàn thờ, thì sám hối 
trong tâm], nhớ sám hối cả các ác nghiệp tích lũy từ trước. 

4/ Phải thành tâm và nguyện không tái phạm. Nếu tái phạm, lại sám hối nữa. 


28 


25. NIỆM PHẬT 

1. Niệm Phật nghĩa là gì ? 
Niệm là nhớ nghĩ. Niệm Phật là nhớ nghĩ đến Phật. Nhớ nghĩ đến Phật vì lời Phật 
dạy là những lời chân chánh giúp chúng ta giác ngộ và giải thoát, vì cuộc đời của 
đức Phật là một tấm gương cao cả về đại từ, đại lực, đại từ bi, vì bản thân chúng 
ta cũng mong được thành Phật, « ai cũng có thể thành Phật ». 

Nhiều người hiểu một cách hạn hẹp rằng niệm Phật là miệng niệm « Nam mô A - 
Di-Đà Phật ». Đó là cách mà ai cũng biết, tuy nhiên đó chỉ là một trong nhiều 
cách mà thôi. Cần nhớ rõ rằng niệm Phật nghĩa là nhớ nghĩ đến Phật. 

2. Niệm Phật như thế nào ? 

Dùng một hay nhiều cách sau đây : Thứ nhất là tụng kinh và tán thán công đức 
của chư Phật. Thứ nhì là tụng danh hiệu các vị Phật và Bồ-tát. Thứ ba nhớ nghĩ 
đến các tướng đẹp của chư Phật, các hạnh lành của chư Phật. Thứ tư là sám hối tội 
lỗi trước bàn thờ Phật. 

Thông thường thì người ta thực hành như sau : 

1/ Tụng niệm : tụng kinh và niệm Phật, có chuông mõ. 

2/ Niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà, cầu vãng sinh Tịnh độ. 

3/ Niệm danh hiệu đức Quán Thế Âm, cầu bình an. 

4/ Niệm danh hiệu đức Phật Dược sư (và chú Dược Sư), cầu khỏi bệnh. 

Khi niệm danh hiệu chư Phật, có thể niệm lớn tiếng hay niệm thầm (mật niệm). 

3. Xin nói rõ thế nào là Pháp môn niệm Phật. 

Pháp môn niệm Phật là một pháp môn dễ tu, thích hợp với thời buổi hiện nay. Đó 
là pháp môn tu của 7jnh độ tông, chỉ chuyên về một việc là : Niệm hông danh đức 
Phật A Di Đà, câu vãng sinh cõi Tịnh độ của Ngài. Hoặc miệng niệm Phật, hoặc 
tâm niệm Phật. 

Có 4 phương pháp niệm Phật : 

1- Quán tưởng niệm Phật 

1i- Quán tượng niệm Phật 

11- Thật tướng niệm Phật 

1v- Trì danh niệm Phật. 

Không kể 3 phương pháp đầu (khó thực hành), ở đây chúng ta chỉ nói về Trì danh 
niệm Phật tức là phương pháp niệm ra tiếng hay niệm thầm 4 chữ « A-Di-Đà 
Phật » hay 6 chữ « Nam mô A-Di-Đà Phật ». 

Sách vở kể ra 10 cách trì danh, nhưng chúng ta thấy hai cách thông dụng nhất là : 


29 


1/ Niệm ra tiếng sáu chữ «Nam mô A-Di-Đà Phật », có xâu chuỗi, có chuông mõ, 
trước bàn thờ Phật. Càng nhiều càng tốt. 


2/ Luôn luôn niệm ra tiếng hay mật niệm danh hiệu đức A-Di-Đà dù đi đứng nằm 
ngồi. 

[Quý đạo hữu nên tìm xem cuốn Miệm Phật thập yếu của HT Thiền Tâm]. 

4. Ý nghĩa của việc Trì danh niệm Phật ra sao ? 


Căn cứ vào kinh A-Đi-Dà, niệm hồng danh đức Phật A-Di-Đà cho đến lúc « nhất 
tâm bất loạn » thì khi chết, sẽ được Phật A-Di-Đà cùng các thánh chúng tới đón 
về cõi Cực lạc phương Tây của Ngài (Ngài có nguyện như vậy trong số 48 lời 
nguyện). Tới đó, sẽ hóa sinh bằng hoa sen (hoa nở, thấy Phật và chư Bồ-tát), 
không phải luân hồi nữa, được gần gũi các bậc thượng thiện nhân để mà tu. Đó là 
nói về sự. Nếu nói về /ý thì hiểu như sau : Khi niệm Phật thì người ta gieo các 
chủng tử lành (tức là các niệm về Phật) vào a-lgi-đa, gieo càng ngày càng nhiều, 
nhiều đến mức át các chủng tử xấu, gây được một « thói quen » chỉ nghĩ đến Phật 
thôi ; lúc gần chết, cận tử nghiệp chứa toàn là niệm về Phật cho nên nghiệp lực 
đẩy a-lại-da về Tịnh độ. Vãng sinh Tịnh độ, được một điều mừng nhất là khỏi 
luân hồi tuy chưa lên bậc thánh. Tới đó, được xếp vào một trong chín bậc tùy 
theo sự thanh tịnh của mình, rồi tu học mà tiến dần lên. 


26.ĂN CHAY 
1.Ăn chay là gì ? 


Là không ăn hết thảy các thứ thịt, các thứ cá, các thứ chim, sò hến cua tôm, các 
thứ mắm v.v.., nói chung là loài động vật, mà chỉ ăn các thứ rau, quả, ngũ cốc, 
các thứ hạt v.v.., nói chung là những thứ thuộc về thực vật. Ăn chay là giữ giới 
thứ nhất : không sát sinh. Khi mua thịt để ăn, tuy mình không tự tay giết con bò, 
con heo... nhưng mình gián tiếp giúp người đồ tể bằng cách mua thịt mà họ bán 
ra. 

2.Trứng, sữa, hành tỏi thì sao ? 

Sữa, uống được. Trứng thì không ăn vì có mầm con ở trong, tuy nhiên có nơi cho 
phép ăn trứng. Năm thứ hành, tỏi, hẹ, kiệu, nén (gọi là ngũ tân, năm món cay) tuy 
là thực vật nhưng có tác dụng kích thích cho nên không dùng. Đó là năm thứ kể 
trong sách. Tôi nghe nói có nơi kiêng cả riêng nữa, nhưng đó là nghe nói thôi. 
[Ghi chú : 7ự điển Phật học Hán Việt (Hà Nội, 1992) nói rằng nén không có ở Việt 
Nam và Trung Quốc. Tự điển Việt-Pháp-Hán của Eugène Gouin (Saigon, 1957) 


30 


dịch củ nén là échalotte ; kiệu, củ kiệu là poireau ; hẹ (củ hẹ) là potreau ; hẹ (lá hẹ, 
rau hẹ) là échalotte. Tự điển Annamite-Francais của Génibrel (Saigon, 1898) 
dịch cả hai chữ hẹ và kiệu là poireau]. 


4. Ăn chay có lợi gì? 


1/ Giữ được giới thứ nhất (không sát sinh). 

2/ Tăng trưởng lòng từ bi đối với muôn loài. 

3/ Dễ tiêu hóa, ít bệnh. Thức ăn chay cũng đủ bổ dưỡng. Thịt cá có khi nhiễm 
độc nên có thể hại cho sức khỏe. Gần đây, báo chí nói đến bò điên (mad cow) ! 
4/ Thân thể dễ chịu, tâm thần thư thái, trí óc nhẹ nhàng, đời sống giản dị và đỡ tốn 
kém. 

5/ Góp phần bảo vệ môi sinh. 


5. Ăn chay theo cách nào ? 
Nếu ăn chay trường (trường trai) thì ăn chay suốt đời. 


Nếu ăn chay kỳ thì tùy theo nguyện của mình : 

1/ ăn chay vài ba tháng trong một năm, thí dụ tháng giêng, tháng năm, tháng chín. 
2/ ăn chay một số ngày trong một tháng [2 ngày : mùng (mồng) một và rằm. 4 
ngày : mùng một, 14, rằm, 30 hay 29 nếu gặp tháng thiếu. 6 ngày : 8, 14, rằm, 
23, 29, 30 hay 28, 29. 10 ngày : mùng một, 8, 14, rằm, 23, 24, 28, 29, 30 hay 27, 
28, 29]. 


6. Ăn chay thế nào ? 


1/ Tối thiểu, ăn chay 2 ngày một tháng, mồng (mùng) một và rằm. 

2/ Ăn đơn giản, ăn cơm chay chứ không phải cỗ chay ! 

3/ Ăn chay một cách bình thường, tránh khoe mình và chê người khác. 

4/ Gặp trường hợp bất khả kháng, không ăn chay được thì sám hối và ăn chay 
« bù » sau. Có vị không tán thành cách « bù » như vậy, dễ làm giảm sự cương 
quyết trong ý nguyện. 


27. LÊ BÁI 
1. Xếp đặt bàn thờ Phật ra sao ? 


Chọn nơi sáng sủa nhất ở trong nhà, quay ra cửa chính để đặt bàn thờ rồi bày 
tượng hay ảnh Phật ở chính giữa. Đằng trước tượng (hay ảnh) là bát nhang, hai 
bên bát nhang là hai cây nến, nay người ta thường dùng nhang điện và nến điện vì 
ở xứ lạnh, cửa đóng kín, khói nhang dễ làm ngộp, ấy là chưa kể ngọn lửa của cây 
nến (đèn cầy) có thể gây ra cháy nhà. Một bên đặt bình hoa, một bên bày đĩa trái 


3l 


cây. Ngày nay, có để cây đèn dầu thì cũng là tượng trưng thôi, không ai thắp đèn 
đầu vì nguy hiểm. 


Ngày lập bàn thờ phải thỉnh chư tăng hay chư ni tới nhà làm lễ an vị Phật. Ngày 
đó, nên mời một số đạo hữu tới cùng tụng kinh cho được long trọng. Nên nhớ : tất 
cả dựa vào lòng thành và sự thanh tịnh. Tâm của gia chủ phải xa lìa mọi ác niệm, 
tạp niệm, chỉ có một niệm là niệm Phật thôi (niệm là nhớ nghĩ). Mỗi khi đến 
trước bàn thờ là phải giữ tâm thanh tịnh như vậy. 

2. Chọn tượng hay ảnh nào ? 


Thông thường người ta thờ D¡-Đà am tôn tức là ảnh đức Di-Đà ở giữa, bên trái 
của ngài là ảnh đức Quan Âm, bên phải của ngài là ảnh đức Thế Chí. Đó là gia 
chủ theo Tịnh độ tông, theo pháp môn niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương cực 
lạc của đức Di-Đà. Có gia đình chỉ thờ một ảnh duy nhất là ảnh đức Thích-Ca, đó 
là gia chủ theo Nam tông. Vấn đề chính là ảnh hay tượng phải đem lên chùa xin 
chư tăng hay chư ni chú nguyện trước rồi mới mang về nhà. Phải thành kính lau 
chùi (bao xá!) bàn thờ luôn. 


3. Cúng những gì ? 

Hàng ngày chỉ cần cúng nước trong, tượng trưng cho sự thanh tịnh. Ngày rằm, 
mùng một hay các ngày lễ, ngày vía, thì bày trái cây tươi. Có nơi cúng xôi chè. 
Cần nhất là đơn giản và thanh tịnh. Tránh bày vẽ nấu nướng món nọ món kia. 

4. Phật đâu có dùng đồ cúng ? 

Đúng vậy. Đây là tổ lòng thành kính và nhớ lại thời đức Phật cầm bình bát đi khất 
thực, các thí chủ cúng dàng thức ăn. 

5. Lễ thế nào ? 

Nếu có áo ràng thì mặc áo tràng. 

Thắp ba nén nhang, hai tay cầm nhang, vái, rồi cắm vào bát nhang, cắm nhang 
cho thẳng. Nay, người ta chỉ dùng một nén nhang thay vì ba, lý do là e khói 
nhiều. Số ba nói ở đây là nhắc đến Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng). 

Lạy ba lạy, từ tốn, nghiêm trang, tâm nghĩ đến Phật. 

Quỳ, hai tay úp xuống đất. Khi lạy thì trán chạm đất. Hai chân, hai tay, trán chạm 
đất gọi là « ngũ thể đầu địa » (năm vóc chạm đất). Có nơi, thay vì úp xấp, người 
ta lại ngửa hai bàn tay lên, trán để vào trong hai bàn tay đó. Ý nghĩa là : nhớ lại 
thời xưa, người ta quỳ xuống, hai tay nâng bàn chân Phật và để sát trán vào chân 
Phật. 

Chắp tay : hai bàn tay áp chặt vào nhau. Có người để hai bàn tay khum khum, lý 
do : giống cái búp sen ! 


6. Lễ lúc nào ? 


32 


Thường thường lễ buổi sáng. Người có thời giờ thì lễ thêm buổi trưa và buổi tối. 
Người đi làm và trẻ còn đi học thì vái Phật trước khi đi làm hay đi học. 

7. Lễ bái có phải là mê tín dị đoan không ? 

Lễ bái để tưởng nhớ đến Phật, tưởng nhớ đến vị đại hùng, đại lực, đại từ bi đã hy 
sinh tất cả để đi tìm đường giải thoát chúng sinh khỏi mọi khổ đau, nhớ ơn Phật đã 
chỉ cho chúng ta con đường thoát khổ, để giữ vững lời nguyện tu tập của mình, để 
sám hối tội lỗi của mình và nguyện không tái phạm. Như vậy, không phải là mê 
tín dị đoan. 


28. KINH A-DI-ĐÀ 
1.Thế nào là Tịnh độ tông ? 


Đạo Phật có nhiều tông. Ở nước ta, hiện có ba tông là Tịnh độ tông, Mật tông và 
Thiển tông. Tịnh độ tông áp dụng pháp môn niệm Phật để cầu vãng sinh về Tịnh 
độ của đức Phật A-Di-Đà sau khi chết. 


2. Tịnh độ tông dùng những kinh sách nào ? 


Có ba kinh chính: Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A-Di-Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ. 
Trên thực tế, tại các chùa ngày nay, ta chỉ tụng kinh A-Di-Đà mà thôi. 


3. Nội dung kinh đó ra sao ? 


Kinh này do đức Phật nói mà không có ai thưa thỉnh. Có ba điểm chính mà người 
ta vẫn nhấn mạnh : theo kinh này thì muốn được vãng sinh về cõi cực lạc của đức 
Phật A-Di-Đà thì phải đủ ba điều. Thứ nhất là lòng tin, đức Phật đã nói rằng kinh 
này khó tin, cho nên hành giả phải vững tâm tin tưởng vào pháp môn niệm Phật. 
Thứ nhì là /ời nguyện, nguyện mãnh liệt xin về Tây phương Cực lạc quốc (tức 
Tịnh độ) của đức Phật A-Di-Đà. Thứ ba là phải /hi hành việc niệm hồng danh 
đức Phật A Di Đà rất chăm chỉ. Đó gọi là ba í lương gồm tín, nguyện, hạnh. 


4. Tại sao nói kinh này dành cho mấy người già sắp chết ? 


Đó là người ta muốn chế nhạo Tịnh độ tông, cho rằng tông này chỉ lo việc sắp 
chết và lười biếng, chỉ dựa vào 48 lời nguyện của đức Phật A-Di-Đà rồi ỷ vào sự 
trợ giúp của tha lực, còn tự lực thì không có. Nói như vậy chưa đúng. Niệm Phật 
chăm chỉ là tự lực đấy chứ ! Kinh nói : thiếu thiện căn, phúc đức nhân duyên thì 
khó mà lên Tịnh độ. Hơn nữa, niệm Phật là thanh tịnh hóa thân khẩu ý, đồng thời 
huân chủng tử lành vào a-lại-da càng nhiều càng hay để át các chủng tử ác. 
Trong các sự, có các lý mà ta cần hiểu. 


5. Xin đọc thần chú vãng sinh Tịnh độ. 


33 


Nam-mô A di đa bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa địa dạ tha, A di ly đô bà tì, A dị ly đa 
tất đam bà tì, A di ly đa tì ca lan đế, A di ly đa tỳ ca lan đá, Dà di nị dà dà na, chỉ 
đá ca lệ sa bà ha. 


~? ^ˆ^ 

29. KINH PHO MON 
1. Phổ môn nghĩa là gì ? 
Môn là cửa, phổ là rộng khắp. Phổ môn là phương pháp độ hết thảy mọi chúng 
sinh, là cái cửa mở rộng đón mọi chúng sinh vào Phật đạo. Phổ môn còn nghĩa là 
một phương pháp mà gồm luôn mọi phương pháp khác. 
2. Kinh Phổ môn ở đâu ra ? 
Kinh Phổ môn là một phẩm của kinh Pháp Hoa (kinh Diệu Pháp Liên Hoa), phẩm 
ấy tên là phẩm Phổ môn, nói riêng về đức Quán Thế Âm. Người ta thường gọi 
kinh Phổ môn là kinh Cầu an (cũng như thường gọi kinh A-Di-Đà là kinh Cầu 
siêu). 
3. Nội dung kinh Phổ môn ra sao ? 
Kinh Phổ môn nói về công hạnh của Bồ-tát Quán Thế Âm, nói rõ ra là ngài qua 
cõi Sa-bà này để cứu độ chúng sinh. Nơi nào có tiếng kêu than đau khổ là ngài 
tới cứu. Người ta hay nhắc tới bẩy nạn, hai lời cầu và 32 cách hiện thân. Ngài 
cứu những người gặp nạn, ngài nghe lời thỉnh cầu của những ai cầu xin con trai 
hay con gái, ngài hiện ra 32 thứ thân để cứu độ chúng sinh. Ngài ban cho sự vô 
úy, tức là không sợ hãi. 
4. Nhảy vào lửa mà không bị cháy, nghe khó tin quá ! 
Phải hiểu theo nghiã ẩn. Lửa này là lửa tham dục thiêu đốt trong lòng con người. 
Nếu biết niệm danh hiệu ngài Quán Thế Âm, nghĩa là tu tỉnh, thì bớt hay hết tham 
dục. Như vậy là nhảy vào lửa mà không bị cháy. 
5.Cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, sao dễ quá vậy ? 
Cũng là nghĩa ẩn. Có thể hiểu là cầu phước đức và trí huệ. 
6.« Thí vô úy », vô úy (không sợ) là ở mình chứ sao lại cầu xin để được thí ? 
Chính mình phải tu chứ. Tu hành rồi, đến mức thấy mọi sự là không cả thì còn sợ 
cái gì nữa! 


34 


30.KINH THẠP THIỆN 
1. Kinh Thập thiện nói về những điều gì ? 
Tu bằng cách giữ năm giới thì sẽ tái sinh vào kiếp người. Tu bằng cách thực hành 
Mười điều thiện thì sẽ tái sinh vào cảnh chư Thiên. Kinh Thập thiện nói về Mười 
điều đó. 
2. Đó là những điều gì ? 
Ba điều thiện về thân : 
1/ không giết hại chúng sinh, không tán thành sự chém giết, không làm nghề giết 
súc vật mà ngược lại, tìm cách bảo vệ mạng sống. 
2/ không trộm cướp, không tìm cách lấy của của người khác, mà ngược lại phải 
tôn trọng tài sản của người khác. 
3/ không tà hạnh, không phá hoại hạnh phúc của đình người khác mà ngược lại 
phải bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình cũng như của người. 
Bốn điều thiện về miệng : 
1/ không nói dối, phải nói sự thật. 
2/ không nói ly gián người, phải nói sao cho gây được sự hòa hợp. 
3/ không nói lời ác độc, phải nói lời ôn hòa, nhã nhặn. 
4/ không nói lời thô tục, dâm đãng, phải nói lời đứng đắn. 
Ba điều thiện về ý : 
1/ không tham lam, phải biết bố thí. 
2/ không sân hận, oán thù, phải vui vẻ. 
3/ không si mê, tin càn tin bậy, phải trau giổi trí tuệ để nhìn sự vật theo đúng sự 
thực của chúng. 
3. Kinh còn nói gì nữa ? 
Kinh đi xa hơn Mười điều thiện rất nhiều cho nên trở thành khó hiểu và khó hành. 
Thí dụ, ngay hai trang đầu, kinh đã để cập đến hai để mục vô cùng khó khăn là 
tâm và ngã. Phần cuối, kinh liệt kê hầu như toàn thể giáo hạnh : 37 phẩm trợ đạo, 
tứ vô lượng tâm, lục độ. Chúng ta nên tập trung vào Mười điều thiện trước. 


35 


31. KINH THỦY SÁM 
1. Kinh Thủy Sám dùng làm gì ? 
Thấy là nước, sám là sám hối. Kinh này dùng để ăn năn tội lỗi và nguyện không 
tái phạm và phạm các lỗi khác. Muốn hiểu chữ ¿hy (nước) thì phải biết lai lịch 
câu chuyện của nhà sư Ngộ Đạt dùng nước mà rửa lành vết thương nặng của 
mình. Gọi ngắn là kinh Thủy Sám, tên đày đủ là Tờ b¡ Thảy Sám pháp. 


2. Câu chuyện của sư Ngộ Đạt ra sao ? 


Khoảng thế kỷ thứ IX ở bên Tàu, đời nhà Đường, có nhà sư tên là Tri Huyền 
thường đến săn sóc cho một nhà sư khác mắc bệnh cùi. Ông này dặn Tri Huyền 
rằng sau này nếu gặp nạn thì tìm đến một nơi mà ông dặn trước. Tri Huyền trở 
thành Quốc sư Ngộ Đạt. Sau khi được nhà vua ban cho đồ quý, sư Ngộ Đạt bị một 
cái nhọt rất đau ở đầu gối, chữa sao cũng không khỏi. Nhớ lời dặn cũ, sư Ngộ Đạt 
tìm đến nơi hẹn thì đã thấy nhà sư cùi đứng đợi và mách cho sư Ngộ Đạt xuống 
suối lấy nước mà rửa nhọt. 

Từ trong nhọt có tiếng nói ra : Xưa kia, ông giết oan tôi, tôi rình bào thù, nhưng 
mười đời ông làm cao tăng nên tôi chưa trả thù nổi. Nay ông làm quốc sư, được 
vua cho đồ quý, ông khởi tâm danh lợi nên tôi được dịp hiện ra cái nhọt này mà 
hại ông. Nhưng Ca-nặc-ca tôn giả (tức nhà sư cùi) dùng nước pháp mà rửa oán 
cho tôi nên thôi, từ nay trở đi tôi không báo oán nữa. 

Sư Ngộ Đạt lấy nước suối rửa nhọt, một lúc sau thì lành bệnh. Quay lên ầm ngài 
Ca-nặc-ca thì ngài biến mất rồi. Sư Ngộ Đạt biết ơn, xây một cái am ngay nơi đó, 
sau thành chùa. 


Về kinh đô, quốc sư Ngộ Đạt soạn ra bộ kinh Thủy Sám. 


32. KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM 
1. Lương Hoàng Sám nghĩa là gì ? 


Lương là nhà Lương bên Tàu, ở ngôi từ 502 đến 557. Hoàng là vua. Sám là sám 
hối. Lương Hoàng Sám là kinh sám hối do vua Lương Võ Đế (502 — 549) thỉnh chư 
tăng soạn. Tên đày đủ của kinh là 7 b¡ đạo tràng sám pháp. 


2. Vì lý do gì mà phải soạn ? 


Một viên quan làm việc cho nhà Tề nổi lên diệt nhà Tế để lập ra nhà Lương, đó 
là vua Lương Võ Đế. Ông vua này mộ đạo Phật, cất chùa độ tăng, được người đời 
xưng là Phật tâm thiên tử. Vợ ông là Hy thị rất ghen tuông, hay hành hạ các cung 
phi. Vì tức giận quá, bà ta đâm đầu xuống giếng mà chết, đọa thành một con trăn 
to. Con trăn ấy tác yêu tác quái trong hoàng cung. Một hôm nó báo mộng cho Võ 
Đế, yêu cầu Võ Đế tìm cách làm phép giải cứu cho nó. Võ Đế thỉnh chư tăng 
soạn kinh, chư tăng trích lục các kinh Đại thừa làm ra bài văn sám hối. Nhờ đàn 
tràng và kinh sám hối ấy mà bà Hy thị được siêu thoát. 


3. Kinh này có ích lợi gì ? 
Tụng kinh này thì người chết được siêu thoát và người sống được lợi lạc. 


33. KINH DƯỢC SƯ 
1. Dược sư nghĩa là gì ? 


Được là thuốc, sư là thầy. Dược sư nghĩa đen là ông thày về các vị thuốc, nhưng ở 
đây Dược Sư là tên một đức Phật. Chữ Phạn Bhaichadjyaguru phiên âm thành 
Bệ-xái-xã-lñ-rô, dịch theo nghĩa là Dược Sự Lưu Ly Quang Như Lai, nói tắt là 
Dược Sự Phật. 


2. Xin nói rõ hơn về đức Phật Dược Sư. 


Theo lời dạy của đức Phật Thích Ca thì đức Phật Dược Sư ở cõi nước thanh tịnh 
(tịnh độ) tên là Tịnh Lưu Ly. Đối với cõi Ta-bà của đức Phật Thích-Ca thì cõi 
Tịnh Lưu Ly ở về phía Đông, cõi Cực Lạc của đức Phật A-Di-Đà ở về phía Tây. 
Khi ngài Dược Sư còn là Bồ-tát, ngài có phát nguyện 12 điều trong đó có điều thứ 
nhất là độ cho chúng sinh đều giống y hệt như ngài. Trong kinh Dược Sư, đức 
Thích-Ca dạy rằng ai phát nguyện vãng sinh về Đông phương tịnh độ của đức 
Phật Dược Sư thì không khác gì vãng sinh về Tây phương cực lạc của đức Phật A - 
Di -Đà. Hai vị Bồ-tát ở hai bên của ngài là Nhật Quang và Nguyệt Quang. 


3. Tụng kinh Dược Sư có lợi ích gì ? 


Như tên gọi của ngài, đức Phật Dược Sư chủ về chữa bệnh cho nên người ta tụng 
kinh Dược Sư để cầu xin được lành bệnh. Có chùa căn cứ vào lời chỉ dẫn trong 
kinh mà lập Đàn Dược Sư với 49 ngọn đèn v.v... 


4. Thần chú của ngài như thế nào ? 


Thường thường, những người đau ốm thường niệm chú Dược Sư như sau này : 


37 


Nam-mô Bạc-già-phạt-đế, Bê-xái-xã-lñ-rô Bệ-lIưu-ly, Bác lạt bà hát ra xà dã. Đát 
tha yết đà da. A ra hát đế tam miệu tam bô đà da, đát diệt tha. Úm, Bệ-xái-thệ, 
Bệ-xái-thệ, Bệ-xái-xã, tam một yết đế, sa-ha. 


34. PHẬT GIÁO TẠI VIỆT NAM 
1. Phật giáo tới Việt Nam từ bao giờ ? 


Không biết thật chắc chắn. Người ta nghĩ rằng vào khoảng thế kỷ thứ nhì sau Tây 
Lịch. Sử sách ghi rằng một người Tàu tên là Máu Bác chạy loạn sang cư ngụ tại 
nước ta (bấy giờ gọi là Giao châu) vào cuối thế kỷ thứ nhì sau Tây lịch, viết sách 
về đạo Phật. 


Có ba vị khác, gốc Ấn độ, đi đường biển sang Tàu, dừng lại nước ta truyền bá đạo 
Phật trước khi sang Tàu : đó là các ngài Khương-Tăng-Hội, Ma-Ha-Kỳ-Vực và 
Chi-Cương-Lương trong thế kỷ thứ ba. 

Tóm lại : Phật giáo tới nước ta từ Tàu bằng đường bộ và từ Ấn bằng đường thủy. 
Nói chung, chỉ có thờ cúng lễ bái mà thôi. Đó là /hời kỳ bắt đâu, Phật giáo còn 
yếu ớt, từ cuối thế kỷ II đến giữa thế kỷ VI. 

2. Sau đó thì ra sao ? 


Từ giữa thế kỷ VI đến hết thế kỷ X, có thể nói là Phật giáo Việt Nam /hịnh đạt. 
Năm 580, ngài 7ÿ-Ni-Đa-Lưu-Chỉ (người Ấn) từ Trung Quốc sang, truyền Thiển 
Tông vào nước ta, lập ra phái thiền thứ nhất ở nước ta. Đệ tử người Việt của ngài 
là ngài Pháp Hiển phổ biến đạo Phật sâu rộng trong dân chúng. Chùa chiển được 
xây dựng. Vua Tàu tặng xá-lợI. 


Mấy phái đoàn nhà sư từ bên Tàu sang giảng pháp, gây được ảnh hưởng cho đạo 
Phật. Các đoàn nhà sư Tàu hay Ấn mỗi khi qua nước ta đều dừng lại giảng pháp. 
Năm 820, ngài Vô Ngôn Thông (người Tàu) lập ra một phái thiển mang tên ngài, 
vậy đó là phái thiền thứ nhì sau phái thiền Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi nói trên đây. Các 
đệ tử Cảm Thành (đời 1) và Thiện Hội (đời 2) lập thành một truyền thống cho 
phá! này. 

3.Thời kỳ nhà Đinh và Tiên Lê (968 —- 1009), Phật giáo ra sao ? 

Có thể nói là thời kỳ Phật giáo độc tôn. Công việc nước từ văn hóa đến chính trị, 
đều phải nhờ vào tay các tăng sĩ là tầng lớp trí thức lúc bấy giờ. Ngài Ngô Chân 
Lưu, thuộc phái Vô Ngôn Thông, được vua Đinh Tiên Hoàng mến phục phong làm 


38 


tăng thống, sau lại phong là Khuông Việt thái sự (Khuông Việt có nghĩa là người 
có công sửa sang giúp đỡ nước Việt). 


Vua Lê Đại Hành tiếp theo vua Đinh lại biệt đãi tăng sĩ hơn, thường mời vào triều 
để hỏi việc nước và khuyến khích truyền bá đạo Phật và cho sang Tàu thỉnh kinh 
Phật mang về. Vua Lê Đại Hành còn vời /hiền sư Đỗ Thuận tới bàn việc chính trị 
và ngoại giao, và cử ngài ứng đáp với sứ giả Tàu. 

Vì lý do nào mà đạo Phật được như vậy ? Thời đó, chỉ có các nhà sư thông hiểu 
Phật pháp qua chữ Hán và vì qua chữ Hán nên thông cả Nho học. Hơn nữa, các vị 
lại đạo hạnh cao dày nên dân chúng hết sức quý mến và kính nể. Vua trọng, dân 
mến, các ngài đã làm cho đạo Phật được thịnh hành. 


4. Phật giáo rất thịnh vào thời Lý (1010 — 1225), có đúng không ? 


Thiển sư Vạn Hạnh (tịch 1018) thuộc phái Tỳ-Ni-ĐÐa-Lưu-Chi là một người rất 
giỏi, tinh thông cả tam giáo (Nho, Lão, Phật), xuất gia năm 20 tuổi, thường giúp ý 
kiến về việc nước cho vua Đại Hành. Ngài có một môn đệ là Lý Công Uẩn (con 
nuôi của sư Lý Khánh Vân), ông này sau lên ngôi, đó là Lý Thái Tổ (1010 — 
1028), vua sáng lập của nhà Lý. Vua Lý Thái Tổ xây chùa độ tăng, hết sức 
truyền bá đạo Phật, sai sứ sang Tàu năm 1019 để thỉnh kinh. Dưới triều này, đạo 
Phật fhịnh đạt nhất, và có nhiều danh tăng. 


Vua Lý Thái Tông (1028 — 1054) cũng rất sùng đạo Phật. Vua Tàu sai sứ mang 
sang tặng Đại Tạng Kinh, đó là một điều làm tăng uy tín cho nhà vua và cho đạo 
Phật. Thời này, có nhiều cao tăng. Chính nhà vua tự xưng là đệ tử của thiển sư 
Thiền Lão thuộc phái Vô Ngôn Thông và được truyền tâm ấn. 


Vua Lý Thánh Tông (1054 — 1072) rất mộ đạo Phật. Khi sang đánh Chiêm Thành, 
quân ta bắt được một tù binh đem về, đó là một thiển sư Trung Hoa tên là Thảo 
Đường, được nhà vua trọng vọng. Từ đó có phái thiên thứ ba tại nước ta, đó là 
phái Thảo Đường. Vua Lý Thánh Tông được thiển sư truyền tâm pháp, vậy nhà 
vua là đệ tử đầu tiên của phái Thảo Đường. Không nói thì ai cũng hiểu rằng dưới 
triểu một nhà vua như vậy, lúc này đạo Phật phát triển mạnh cả về bể mặt và bể 
sầu. 

Vua Lý Nhân Tông (1072 — 1127) và hoàng hậu lo truyền bá Phật pháp, xây chùa. 
Vua phong cho thiển sư Khô Đầu làm quốc sư, cố vấn nhà vua về việc nước. Có 
nhiễu nhà sư lỗi lạc như Viên Chiếu, Ngộ Ấn... 

Vua Lý Thân Tông (1128 —- 1138) mắc bệnh, được sư Minh Không chữa khỏi, vua 
phong cho ngài làm quốc sư. Cả ba phái thiển đều có các cao tăng như các ngài 
Thông Biện, Bảo Giám và ni sư Diệu Nhân. 

Vua Lý Anh Tông (1138 ~ 1175) là đệ tử của thiển sư Không Lộ, phái Thảo Đường 
và được truyền tâm pháp. Quốc sư là ngài Viên Thông, ngài viết nhiều sách. 
Nhiều danh tăng : các ngài Trí Thuyền, Am Trí, Bảo Giám... 


39 


Vua Lý Cao Tông (1176 - 1210) nhỏ quá nên việc nước do quan phụ chánh Tô 
Hiến Thành đảm nhiệm. Lớn lên, vua thọ giáo nơi thiển sư Trương Tam Tạng 
phái Thảo Đường. Vận nước đang đi xuống, Phật giáo cũng vậy. Sang đến vua 
Lý Huệ Tông (1211 - 1225), đất nước không yên, Trần Thủ Độ mưu cướp ngôi cho 
nhà Trần. Huệ Tông đi tu, nhường ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng, bà này 
nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh (Trần Thái Tông). 


Dưới thời nhà Lý, đạo Phật giữ địa vị độc tôn về mọi sinh hoạt quốc gia. Các vị 
vua thì sùng đạo, có vị đắc đạo. Các cao tăng hết lòng giúp nước, không mưu 
danh lợi, nhiều vị là văn sĩ, thi sĩ, nhà ngoại giao...Rõ ràng đây là một giai đoạn 
mà đạo Phật nhập thế, giúp nước, giúp đời. 


5. Đạo Phật dưới thời nhà Trần (1225 - 1400) ra sao ? 


Vua Trần Thái Tông (1225 - 1258) có ý định đi tu nhưng bị Trần Thủ Độ ngăn, 
tuy vậy vua vẫn tu hành và viết mấy cuốn sách rất quý về Phật pháp, lưu truyền 
cho tới nay. 


Vua Trần Thánh Tông (1258 - 1278) được y chỉ nơi Quốc sư Trúc Lâm Đại Đăng, 
viết sách Phật, nhường ngôi cho con và xuất gia. 


Vua Trần Nhân Tông (1278 — 1293) nhường ngôi cho con để đi tu, làm sơ tổ phái 
thiển Trúc Lâm Yên Tử, tự lấy hiệu là Hương Vân đại đầu đà, sách kêu ngài là 
Điều Ngự Giác Hoàng. Ngài đi hoằng pháp độ sanh khắp nơi, giúp đỡ dân chúng, 
lập trạm phát thuốc ... 


Vua Trần Anh Tông (1293 — 1214) là đệ tử của Tuệ Trung thượng sĩ, tỉnh thông 
Phật pháp, hăng hái truyền bá Phật giáo trong nước. 


Từ đây trở đi, Phật giáo kém dần. Một phần vì Nho giáo mạnh dần lên, chiếm 
ảnh hưởng của Phật giáo, một phần do phát triển quá rộng nên mê tín dị đoan lấn 
át chánh pháp và nhửng kẻ lợi dụng xen vào hàng ngũ tăng ni. 


Điều đáng chú ý nhất là sự thành lập phái thiền Trúc Lâm Yên Tử mang sắc thái 
hoàn toàn Việt Nam, với ba vị tổ : Điều Ngự Giác Hoàng, Pháp Loa và Huyền 
Quang. 

6. Phật giáo vào thời nhà Hồ (1400 - 1407) và Hậu Lê (1428 - 1527) ra sao ? 
Đây là /hời kỳ tối tăm nhất của Phật giáo Việt Nam. Nhà Hồ chiếm ngôi của nhà 
Trần mới có năm bảy năm thì giặc Minh sang xâm lăng nước ta, với chính sách 
phá hủy hết mọi thứ liên quan đến văn hóa, và ý đồ đồng hóa dân Việt. Cuộc 
kháng chiến chống Minh kéo dài tới 1428 mới thắng lợi. Nhà Hậu Lê lên cầm 
quyền, Nho giáo trở thành độc tôn. Thiển môn điêu tàn, hoang phế. Phật không 
ra Phật, ma không ra ma !' Đối với đại chúng thì Phật giáo chỉ còn lại một mớ mê 
tín dị đoan, đối với sĩ phu yếm thế thì Phật giáo là nơi ở ẩn tránh đời. 


40 


7. Dưới thời vua Lê, chúa Trịnh, chúa Nguyễn (1528 - 1802), có sáng sủa hơn 
không ? 


Họ Mạc chiếm ngôi nhà Lê năm 1527, làm vua được mấy đời. Họ Trịnh phò vua 
Lê lấy lại ngai vàng nên trở thành chúa Trịnh ở Bắc, chúa Nguyễn cũng có công 
phò vua Lê thì đóng ở phía Nam, hai họ lấy sông Gianh làm ranh giới. Hai bên ra 
sức xây dựng phần đất của mình và cùng số sắng ủng hộ Phật giáo, xây chùa độ 
tăng. 


Ngoài Bắc, có phái Tào Động (một chi của Thiển Tông bên Tàu) truyền sang. 
Lại có phái Liên Tôn do hai nhà sư Việt là Lân Giác, Nguyệt Quang (đệ tử chi 
phái thiển Lâm Tế bên Tàu) sáng lập. Các chúa Trịnh ủng hộ khá mạnh việc 
trùng tu chùa chiên, thỉnh kinh. Có nhiều danh tăng, nổi bật nhất là thiển sư 
Hương Hải. 


Trong Nam, các chúa Nguyễn hết lòng ủng hộ Phật giáo, xây chùa, đúc chuông, 
tạc tượng rất nhiều. Ngài Nguyên Thiểu (người Trung Hoa) và ngài Liễu Quán 
còn để lại ảnh hưởng sâu đậm. 


§. Phật giáo dưới thời nhà Nguyễn (1802 - 1945) ra sao ? 


Nhà Nguyễn Tây Sơn chấm dứt được cuộc phân tranh Nam-Bắc nhưng chẳng bao 
lâu chúa Nguyễn Phúc Ánh diệt nhà Tây Sơn, thống nhất đất nước, mở đâu triều 
Nguyễn, niên hiệu Gia Long. Nước nhà mới rối ren loạn lạc khá lâu nên việc 
chính là lập lại an ninh trật tự chứ chưa phải là trùng tu chùa chiển, chấn hưng 
Phật giáo. Sau vua Gia Long, vua Minh Mạng và vua Thiệu Trị có cho tu sửa tự 
viện nhưng trong dân chúng, ảnh hưởng của đạo Phật yếu dần. Mặc dù có các vị 
cao tăng nhưng các vị không làm øì được trước cảnh suy tàn đó. Đến khi Pháp đặt 
nền đô hộ thì tình trạng Phật giáo quả là bi đát. Đạo Phật rút lại là cầu đảo, cúng 
kiếng. Sư sãi đa số ít học, không giữ giới, chạy theo dục lạc. Cư sĩ và tín đồ ngơ 
ngác, không biết trông vào đâu. 


May mắn là tại các nước như Trung Quốc, có những cuộc vận động chấn hưng 
Phật giáo ảnh hưởng đến nước ta từ 1920. Ba miễn Nam, Trung, Bắc đều có 
phong trào : các hội Phật học khai sinh tại Nam bộ (1931), rồi Trung bộ (1932) và 
Bắc bộ (1934) với mục đích chỉnh đốn chùa chiễn, vãn hồi giới luật, đào tạo tăng 
tài, phổ biến Phật pháp. Công việc tiến triển tốt đẹp, nhưng khoảng 1940, Thế 
chiến thứ nhì bùng nổ. Chiến tranh vừa chấm dứt năm 1945 là tiếp đến cuộc 
kháng chiến chống Pháp năm 1946, kết thúc bằng sự chia đôi đất nước năm 1954. 
Miền Nam có Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sau nhiều phấn đấu gian 
nan, miễn Bắc có Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam nằm trong tay của đẳng Cộng 
sản. 

Sau năm 1975, chính quyền cộng sản chỉ công nhận có Giáo Hội của họ mà thôi, 
ai không theo họ thì bị đàn áp. Nhưng vẫn có những người bất khuất. 


4I 


35. PHÁP SỐ 
1. Pháp số nghĩa là gì ? 


Là những pháp bắt đầu bằng một con số, thường là số theo chữ hán-việt như nhị 
thừa, tam tạng, tứ diệu đế, ngũ uẩn, lục độ, thất giác chi, bát chánh đạo, cửu hữu, 
thập phiển não, thập nhị nhân duyên... Nay, người ta có khuynh hướng dùng tiếng 
Việt thay vì hán-việt như bốn sự thật vi diệu, năm uẩn, mười hai nhân duyên... 
Trong các phần trước, chúng ta đã gặp nhiều pháp số rỗi, biết nghĩa rồi cho nên 
sau đây dù có nhắc lại cũng chỉ nói lướt qua. Hơn nữa, vì chúng ta mới học nên 
cũng chỉ cần một số ít thôi. 

2. Số hai (nhị). 


Hai tâm : 1! Chân tâm, cán tâm thật sự. 2/ Vọng tâm, cát tầm thay đổi luôn, sai 
lầm. Còn gọi là chúng sinh tâm. 

Hai thừa, nhị thừa : nghĩa thứ nhất là đại thừa và tiểu thừa, nghĩa thứ hai (dùng 
nhiều hơn) là thanh văn thừa và duyên giác thừa. 

Nhị kiến, nhị biên kiến : 1/ chấp cái ta thường còn. 2/ chấp rằng chết là hết. Còn 
một cách hiểu nữa : 1/ chấp hữu. 2/ chấp không. (một đằng chấp có, một đằng 
chấp không). 


3. Số ba (tam). 


Tam bảo : Phật, Pháp, Tăng. 

Tam đề : địa ngục, ngạ quỷ (quỷ đói), súc sinh. 

Tam giới : dục giới, sắc giới, vô sắc giới. 

Tam nghiệp, ba nghiệp : nghiệp của thân, của miệng và của ý. 

Tam sinh, ba đời : đời của con người về quá khứ, hiện tại và vị lai. 

Tam quy : Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. 

Tam tai : ba tai nạn là hỏa tai, thủy tai và phong tai (nạn lửa, nạn nước và nạn 
gió). 

Tam tạng : Knnh, Luật và Luận. 

Tam thân của Phật : báo thân, ứng hóa thân và Pháp thân. 

Tam thế : ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai, nói về Phật tam thế. 

Tam thừa : Thanh văn thừa, Duyên giác thừa và Bồ-tát thừa. 

Tam tổ Trúc Lâm Yên Tử: Ba vị sau đây : Trúc Lâm đầu đà (vua Trần Nhân 
Tông), Pháp Loa (Đồng Kiên Cương), Huyền Quang (Lý Đạo Tái) là sơ tổ, nhị tổ 
và tam tổ của thiển phái Trúc Lâm Yên Tử. 

Tam tôn : Tượng Di-Đà tam tôn gồm có tượng Phật Di-Đà ở giữa, tượng Bồ-tát 
Quán Âm (đại bi) bên trái của ngài và tượng Bồ-tát Thế Chí (đại lực) ở bên phải. 


42 


Tượng Thích-Ca tam tôn hay Thích-Ca tam thánh gồm có tượng Phật Thích-Ca ở 
giữa, hai bên là tượng Bồ-tát Văn Thù (đại trí) và Bồ-tát Phổ Hiễn (đại hạnh). 

Ba chữ sau này không phải số ba nhưng quan trọng nên được xếp vào đây: 
Tam-bồ-đề (sanskrit : sambodhi) : sự giác ngộ hoàn toàn. 

Tam-ma-đề (skt: samadhi) : dịch là chỉ tức là dừng hết sự tán loạn trong tâm, 
dừng hết vọng niệm. Còn gọi là fưm-muội hay tam-ma-địa. 

Tam-miệu-tam-bồ-đề (skt: samyaksambodhi) : sư giác ngộ của đức Phật. Còn có 
tên : chính giác, chính đẳng giác, chính đẳng chính giác, vô thượng chính đẳng 
chính giác. 

4. Số bốn (tứ). 


Bốn ơn, tứ ân : ơn cha mẹ, ơn thày bạn, ơn quốc gia, ơn thí chủ và chúng sinh. 
Bốn cấp thiên, bốn bậc thiền, tứ thiên : sơ thiển, nhị thiền, tam thiền và tứ thiển. 
Bốn đại, tứ đại : đất, nước, gió, lửa. 

Bốn kiếp, bốn tướng : bốn kỳ phát triển của bất cứ sự vật nào, đó là thành, trụ, 
hoại, không. 

Bốn nguyện lớn, tứ hoằng thệ nguyện : l/ nguyện độ thoát mọi chúng sinh, 2/ 
nguyện dứt hết mọi phiển não, 3/ nguyện học hết mọi pháp môn, 4/ nguyện 
thành tựu Phật đạo. 

Bốn nhiếp pháp, tứ nhiếp pháp : 1/ bố thí, 2/ ái ngữ (nói lời địu đàng phát xuất từ 
lòng thương), 3/ lợi hành (làm điều có lợi cho người), 4/ đồng sự (cùng làm 
chung với người). 

Bốn núi, tứ sơn : sinh, già, bệnh, chết (sinh, lão, bệnh, tử). 

Bốn oai nghỉ, tứ nghỉ : đi, đứng, nằm, ngôi đều nghiêm chỉnh. 

Bốn tâm vô lượng, tứ vô lượng tâm : từ, bi, hỷ, xả. 

Bốn thánh, bốn bậc thánh, tứ thánh : thanh văn, duyên giác (độc giác, bích-chi- 
phật), bồ-tát, Phật (Bắc tông). Tu-đà-hoàn, tư-đà-hàm, a-na-hàm, a-la-hán (Nam 
tông). 

Bốn sự thật vi diệu, tứ diệu đế : khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. 

Bốn y cứ, bốn điều y cứ, tứ y : 1! y pháp bất y nhân (y vào giáo pháp, không y vào 
người dạy giáo pháp) 2/ y nghĩa bất y ngữ (y vào nghĩa lý, không y vào lời nói) 
3/ y trí bất y thức (y vào trí tuệ giác ngộ, không y vào thức nhận xét sai lầm) 4/ y 
kinh liễu nghĩa, bất y kinh bất liễu nghĩa (y vào kinh trình bày lý rốt ráo, không y 
vào kinh chỉ trình bày lý tạm thời). 


5. Số năm (ngũ). 


Ngũ ấm : như chữ ngũ uẩn. 

Ngũ chủng cúng dàng, năm món cúng dàng : Năm thứ đem cúng dàng Tam Bảo 1/ 
nhang thoa, 2/nhang đốt, 3/hoa, 4/thứcănuống, 5/ đồ thắp sáng. 

Ngũ dục, năm lòng dục : năm sự ham muốn, tham dục, đó là sắc dục, thanh dục, 
hương dục, vị dục, xúc dục. 


43 


Ngũ hương, năm loại hương : năm loại hương để đốt gồm có đàn hương, trầm 
hương, đinh hương, uất kim hương và long não hương. 

Ngũ phân pháp thân : giới, định, huệ (hay tuệ; đức Phật biết hết và thấy hết), giải 
thoát (đức Phật không còn bị trói buộc, hoàn toàn tự do), giải thoát tri kiến (đức 
Phật hoàn toàn biết rõ cảnh giới giải thoát của mình). 

Ngũ phẩn Pháp thân hương nói ngắn là ngũ phẩn hương: năm giai đoạn tu 
hành gồm có giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri 
kiến hương. 

Ngũ thể đầu địa, năm vóc gieo xuống đất : khi lạy Phật thì trán và hai tay, hai chân 
cùng chạm đất. 

Ngũ thời thuyết pháp : đây là một giả thuyết của tông Thiên Thai, chia sự thuyết 
pháp của đức Phật ra làm năm thời kỳ như sau này 1/ Thời Hoa Nghiêm. 2/ Thời 
A-hàm. 3/ Thời Phương Đẳng. 4/ Thời Bát Nhã. 5/ Thời Pháp Hoa. Tuy là giả 
thuyết nhưng nhiều người chấp nhận vì hợp lý. 

Ngũ uẩn, năm uẩn : sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 

Ngũ vị, ngũ chủng ngưu vị : năm thứ do con bò cung cấp, đó là I/sữa. 2/ cà-rem. 
3/ bơ sống. 4/ bơ chín. 5/ phó-mát. (chữ hán-việt là : nhũ, lạc, sanh tô, thục tô, 
đề hồ). 


6. Số sáu (lục). 


Lục căn, sáu căn : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý (đó là nhãn căn, nhĩ căn, ty căn, thiệt 
căn, thân căn, ý căn). 

Lục cảnh, sáu cảnh : xem chữ lục trấn. 

Lục dục : sáu sự ham muốn đối với sáu cảnh tức là sáu trần. Thí dụ : tai ham nghe 
tiếng hát, tiếng đàn, lời êm ái,... làm cho mình say đắm. 

Lục dục thiên : sáu tầng trời trong cõi dục (xem bài về Ba cõi tức là Tam giới). 

Lục đạo, sáu đường, sáu nẻo : địa ngục, ngạ quy, súc sinh, a-tu-la, người, thiên. 
Lục độ, sáu độ : bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ. 

Lục hòa, lục hòa kính : sáu điều hòa thuận, tương kính của các vị xuất gia cùng tu 
một nơi, gồm có l/giớihòa, 2/kiếnhòa, 3/lợihòa, 4/thân hòa, 5/ khẩu 
hòa, 6/ ý hòa. 

Lục nhập : nói cả hai thứ nội lục nhập là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý (tức lực căn) 
và ngoại lục nhập là sắc, thanh, hương, vị, súc, pháp (tức /„c rrâần). Trong 12 nhân 
duyên, lục nhập là nói về nội lục nhập tức là lục căn. 

Lục phàm : đồng nghĩa với lục đạo. 

Lục tặc, sáu tên giặc : nói về sáu trần, từ ngoài nhẫy vào cướp phá bên trong ta. 
Lục thông, lục thân thông, sáu thông, sáu thân thông : 1/ Thiên nhãn thông (thấy 
mọi thứ khắp nơi), 2/ Thiên nhĩ thông (nghe mọi tiếng từ mọi nơi), 3/ Túc mạng 
thông (biết đời trước, đời này, đời sau của mình và của người), 4/ Tha tâm thông 
(biết tâm của người khác), 5/ Thần túc thông (đi khắp nơi trong nháy mắt), 6/ 
Lậu tận thông (trong sạch hoàn toàn, hết chấp pháp và chấp ngã). 


44 


Lục thời, sáu thời : sáng sớm, trưa, lúc mặt trời lặn, đầu đêm, nửa đêm, cuối đêm. 
Nói về lúc làm lễ của tăng sĩ, mỗi ngày sáu lần. Trú đạ lục thời nghĩa là ngày 
đêm sáu thời. 

Lục xứ : đồng nghĩa với lục nhập. 

7. Số bảy (thất). 


Bảy báu, bảy của báu, thất bảo : vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu (ngọc 
đỏ), mã não. Có nơi kể san hô, hổ phách, trân châu... thay vào một vài thứ trên 
đây, nói chung là các thứ quý báu. 

Bảy điều không thể tránh : l/ sinh ra, 2/bị bệnh, 3/ già đi, 4/ chết, 5/ quả báo 
của nghiệp ác, 6/ quả báo của nghiệp lành, 7/ mọi thứ đều do nhân duyên. 

Bảy phần bô-đề, thất bồ-đề phần : đồng nghĩa với thất giác chỉ và thất giác ý. Gồm 
có : niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả (xem bài về Thất giác chỉ). 
Thất thánh tài : bẩy sự giàu có về tâm linh, đó là 1/ tín tài (đức tin), 2/ tính tấn tài 
(chí kiên tr), 3/ giới tài (giữ giới), 4/ tàm quý tài (biết mắc cỡ, hổ thẹn), 5/ văn 
tài (biết nghe, rồi suy nghĩ mà tu), 6/ xả tài (biết buông bỏ), 7/ định tuệ tài (có 
định và huệ). 


§. Số tám (bát). 


Bát chánh đạo, bát thánh đạo : xem bài về mục đó. 

Bát công đức thủy : nước có tám công đức là sạch, trong mát, ngon ngọt, nhẹ dịu, 
nhuần trơn, an hòa, trừ được đói khát và lầm lỗi, bổ dưỡng cho thể chất và tinh 
thần. 

Bát giới trai : coi bài về Tam Bảo. 

Bát khổ, tám điều khổ: 1/sinh, 2/lão, 3/bệnh, 4/tử, 5/ yêu mà phải xa, 6/ 
ghét mà phải gần, 7/ cầu mà không được, 8/ khổ vì thân ngũ ấm. 

Bát phong, tám ngọn gió : l/ lợi, 2/ suy (tổn hại), 3/ hủy (chê), 4/ dự (khen), 5/ 
xưng (ca ngợi), 6/cơ (chế riễu), 7/khổ, 8/ lạc (vui). 

Bát quan trai : xem chữ bắt giới trai. 


10. Số mười (thập) và hơn mười. 


Thập bát giới, mười tám giới : tên chung cho sáu căn, sáu trần và sáu thức. 

Thập cảnh giới, mười cảnh giới : Phật, bỗ-tát, duyên giác, thanh văn, thiên, nhân, 
a-tu-la, súc sinh, nga quỷ, địa ngục. 

Thập đại đệ tử: mười đệ tử lớn của đức Phật. 1/ Ngài Xá-Ly-Phất (trí tuệ đệ 
nhất), 2/ Ngài Mục-Kiển-Liên (thần thông đệ nhất), 3/ Ngài Đại-Ca-Diếp (đầu 
đà đệ nhất), 4/ Ngài Tu-Bồ-Đề (giải không đệ nhất), 5/ Ngài Ca-Chiên-Diên 
(nghị luận đệ nhất), 6/ Ngài Phú-Lâu-Na (thuyết pháp đệ nhất), 7/ Ngài A-Na- 
Luật (thiên nhãn đệ nhất), 8/ Ngài Ưu-Bà-Ly (trì giới đệ nhất), 9/ Ngài A-Nan- 
đà tức A-Nan (đa văn đệ nhất), 10/ Ngài La-Hầu-La (mật hạnh đệ nhất). 

Thập giới, mười giới : 10 điều giới cấm của hàng xuất gia còn làm sa-di (chú tiểu), 
đó là ngũ giới mà chúng ta biết rồi, cộng thêm năm giới nữa : 6/ không thoa 


45 


hương, 7/ không tham dự múa, hát và không coi múa, hát, 8/ không dùng giường 
lớn, cao, rộng, 9/ không ăn trái bữa (quá ngọ), 10/ không giữ tiển, bạc, châu 
báu. 

Thập nguyện, mười điều nguyện : đó là nói mười điều nguyện của Bồ tát Phổ 
Hiền. 

Thập nhị nhân duyên, mười hai nhân duyên : coi bài nói về 12 nhân duyên. 

Thập nhị xứ, mười hai xứ : tên chung cho sáu căn và sáu trần. 

Thập pháp giới : như chữ thập cảnh giới. 

Thập thiện : coi bài nói về Thập thiện. 

Mười tông phái : đó là nói về mười tông phái chính ở Trung Hoa, nay còn lại ba là 
Tịnh Độ tông, Thiền tông và Mật tông. Ở Việt Nam, hiện cũng có ba tông phái 
này. 


46 


